PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVÃDA 


CHÁNH GIÁC TÔNG 
(BUDDHA VAMSA) 


Tỳ khưu Bửu Chơn 
(Bhikkhu NãgaThera) 


Tác phẩm 6 trong quyển 

Toàn tập 

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG BỬU CHƠN 
(NẴGA MAHÃ THE RA) 


Xuất bản năm DI. 2016 - P1.2559 




2 


MỤC LỤC 

Tiểu Tựa.3 

I Mở đầu.4 

1. Thập độ ba-la-mật.4 

2. Samodhãna dhamma - tám pháp tròn đủ.6 

3. Buddha bhũmi - bốn pháp căn cứ của chư Bồ tát đã được thọ ký.6 

4. Ajjhãsaya - sáu khuynh huớng của Bồ tát.6 

5. Acchariyadhamma - bảy pháp xuất chúng của chư Bồ tát đã được thọ ký.7 

6. Giải về a-tăng-kỳ.8 

7. Kiếp.8 

II. Chánh Giác Tông.9 

Nguyên nhân của sự giải thích về Chánh Giác Tông.9 

Hai mươi tám vị Phật quá khứ.9 

Các phép lạ tự nhiên trong lúc Bồ-tát giáng sanh.35 

Ba ân đức của Phật.37 

Minh và hạnh của Đức Phật.37 


















3 


Tiểu Tựa 

Người tu Phật ai ai cũng có đức tin, nhưng nếu không rõ được rành mạch 
những lịch sử hoặc những hành vi của các vị Bồ tát phải hành thế nào để thành 
được một bậc Chánh đẳng Chánh giác và do nhờ pháp ba-la-mật ( pãramita ) nào 
đưa các Ngài qua tới bờ giác ngạn là Niết-bàn, thì đức tin ấy có khi cũng mơ hồ 
và có khi cũng lầm lạc. 

Vì vậy nên tôi không nệ tài hèn học kém, ráng sao lục tóm tắt theo Tam Tạng 
Pãli (Tipitaka ) bộ kinh Chánh Giác Tông ( Buddhavamsa ) và quyển Chư Bồ Tát 
Vị Lai ( Anãgatavarnsa ) để đem lại một vài tia sáng cho các nhà tu Phật. Ai là 
người có chí muốn thành một bậc Chánh Biến Tri, hãy noi theo gương lành của 
các Ngài và thực hành theo mới mong chứng quả vị được. 

Trong quyển kinh này có nhiều đoạn hơi khó hiểu hoặc không thể tin được vì oai 
lực và pháp ba-la-mật của một vị Phật Tổ khác thường xuất chúng và thời đại cũng 
khác nhau vượt qua khỏi trình độ suy nghĩ hoặc hiểu biết của phàm nhơn. 

Nên khi độc giả xem quyển kinh này nên dùng đức tin mà hiểu biết rằng: “Muốn 
thành một vị Phật Tổ không phải dễ, không phải ai muốn cũng được, và không 
phải chuyện bịa đặt ra, mà trái lại phải thực hành cho đúng theo thời hạn và điều 
kiện nhất định và tròn đủ pháp ba-la-mật mới thành một vị Phật Tổ được.” 

Với lòng bác ái, 

Bhikkhu NãgaThera - Tỳ khưu Bửu Chơn 



4 


Namatthu ratana tayassa 

Xin nghiêm thân, khâu, ý trong sạch đê làm lê Tam bảo tóm tăt. 

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa 
Tôi xin thành kính làm lê Đức Thế Tôn, ngài là bậc A-la-hán vô thượng, đã đắc 
quả Chánh Biến Trì, tam diệu tam bồ đề. 

Phật ngôn: 

Dhanvno have rakkhati dhamacãrỉm, dhammo sucinno sukhamã vahati 
esãnisasmo dhamme sucinne na suggatim gacchati dhammacãrĩ 
Người thực hành theo Pháp bảo, thì Pháp bảo hộ trì. Người hằng tích trữ pháp 
lành thì được sự an vui và lợi ích. Người thực hành theo Pháp bảo, thì không 

sanh vào cảnh khô. 


I. Mở Đầu 

1. Thập độ ba-la-mật. 

Trước khi giải về pháp Chánh Giác Tông, tôi xin giải tóm tắt về pháp thập độ 
(i dasapãramĩ) là pháp của chư Bồ tát (chúng sanh mà giác ngộ hơn chúng sanh) 
c Bodhisatta ) quá khứ, vị lai và hiện tại nguyện thành một bậc Chánh Biến Tri 
(Sammãsambuddha) đều phải thực hành theo cho tròn đủ và cho đúng thời kỳ 
nhất định mới chứng quả vị được. 

Dasaparãmĩ: Mười pháp ba-la-mật hay thập độ là: dãna pãramĩ: bố thíba-la-mật 
(đáo bỉ ngạn tới bờ bên kia là Niết-bàn); sĩ la pãramĩ: trì giới ba-la-mật; 
nekkhamma pãramĩ: xuất gia ba-la-mật; pahhã pãramĩ: trí tuệ ba-la-mật; khantĩ 
pãramĩ: nhẫn nhục ba-la-mật; viriya pãramĩ: tinh tấn ba-la-mật; sacca pãramĩ: 
chân chánh ba-la-mật; adhitthãna pãramĩ: nguyện vọng ba-la-mật; mettã pãramĩ: 
bác ái ba-la-mật; upekkhãpãramĩ: xả ba-la-mật. 

Trong mồi pháp ba-la-mật trên đều chia làm ba bậc là: hạ, trung, thượng thành 
ra 30 pháp. 

Dãna: bố thí có ba bậc: 

— Dana pãramĩ: bố thí bậc hạ. Karunopãya kosalla parỉtahỉtã putta dãrassa 
parỉcãgo dãna pãramĩ nãma - Người rành mạch trong lúc tâm mình phát sanh 
vì lòng bi mẫn thương xót đến kẻ khác rồi bố thí của cải, vợ, con, gọi là bố thí 
ba-la-mật bậc hạ. 

— Dana upapãramĩ: bố thí bậc trung. Karunopaya kosalla paritahitã ahga 
parỉcãgo dãna upapãramĩnãma - Người rành mạch trong lúc tâm mình phát 
sanh vì lòng bi mẫn thương xót đến kẻ khác rồi bố thí tay, chân, thịt, mắt, mũi, 
mình gọi là bố thí ba-la-mật bậc trung. 



5 


- Dana paramattha pãramĩ: bố thí bậc thượng. Karunopãya kosallaparỉtahitã 
jivita pãrỉcãgo dãna paramattha pãramĩ nãma - Người rành mạch trong lúc 
tâm mình phát sanh vì lòng bi mẫn thương xót đến kẻ khác rồi bố thí mạng 
sống (là cắt đầu hoặc mổ lấy tim mình mà cho kẻ khác) gọi là bố thí ba-la- 
mật bậc thượng. 

Còn chín pháp kia khi thực hành cũng mường tượng như trên. 

Chồ nói đúng thời kỳ nhất định là: phải biết chư Bồ tát (là chúng sanh mà 
giác ngộ hơn chúng sanh khác, chớ không ai gọi là Phật Bồ tát bao giờ), chia ra 
làm ba bậc: paímãdhika bodhisatta: chư Bồ tát thuộc về hạnh tuệ lực, phải tu trong 
bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp quả địa cầu; saddhãdhika bodhisatta: 
chư Bồ tát thuộc về hạnh tín lực là có nhiều đức tin, phải tu trong tám a-tăng-kỳ 
và một trăm ngàn đại kiếp quả địa cầu; viriyãdhika bodhisatta: chư Bồ tát thuộc 
về hạnh tấn lực và nhiều sự tinh tấn, phải tu trong mười sáu a-tăng-kỳ và một trăm 
ngàn đại kiếp quả địa cầu. 

Trong kho tàng Pháp học - Khlam Pariyati (quyển 1 trang 82) nói về sự nguyện 
vọng của mồi vị Bồ tát chia ra làm ba thời kỳ: 

- Chư Bồ tát thuộc về tuệ lực: thời kỳ nguyện trong tâm không nói ra lời là bảy 
a-tăng-kỳ, thời kỳ phát nguyện ra lời mà chưa gặp Phật nào thọ ký là chín a- 
tăng-kỳ, thời kỳ gặp một vị Phật thọ ký cho tới khi hành tròn đủ ba mươi pháp 
ba-la-mật và thành đạo là bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp. 

- Chư Bồ tát thuộc về tín lực: thời kỳ nguyện trong tâm là mười bốn a-tăng-kỳ, 
thời kỳ phát nguyện bằng lời nói mà chưa gặp Đức Phật thọ ký là mười tám a- 
tăng-kỳ, thời kỳ gặp một vị Phật tổ thọ ký cho tới ngày thành đạo quả là tám a- 
tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp. 

- Chư Bồ tát thuộc về tấn lực: thời kỳ nguyện trong tâm là hai mươi tám a- 
tăng-kỳ, thời kỳ phát nguyện bằng lời nói mà chưa gặp một vị Phật thọ ký là 
ba mươi sáu a-tăng-kỳ, thời kỳ gặp một vị Phật tổ thọ ký cho tới ngày thành 
đạo quả là mười sáu a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp. 

Tất cả chư Bồ tát trên đây nếu nói tóm lại thì chỉ còn có hai bậc là: 

- Aniyata Bodhisatta - Bất định Bồ tát: là chư Bồ tát chưa thành tựu được 
nguyện vọng, là chư Bồ tát nào đã nguyện trong tâm hoặc nói ra nhưng mà chưa 
gặp được một vị Phật tổ nào thọ ký cho thì chưa chắc sẽ thành một bậc Chánh 
giác được. 

- Niyata Bodhisatta - Nhất định Bồ tát: là chư Bồ tát đã thành tựu được nguyện 
vọng là Bồ tát đã được nhiều hoặc một vị Phật tổ thọ ký, chắc chắn sẽ thành 
Chánh giác trong ngày vị lai. 



6 


2. Samodhana dhamma - tám pháp tròn đủ. 

Chư Bồ tát phải có tròn đủ tám pháp như sau: manussattam: phải là loài người 
chớ không phải trời hay thú; liốga sampatti: phải là nam nhân chớ không phải là 
phụ nữ hay là bán nam bán nữ; hetu: có đủ duyên lành có thể đắc quả A-la-hán 
trong kiếp ấy (ví dụ như đạo sĩ Sumedha là Bồ tát tiền thân Phật tổ Thích Ca); 
satthãra dassanaựi: gặp được Đức Phật ra đời và được làm một điều phước thiện 
nào tới Đức Phật ấy; pabbajjã: phải là người xuất gia; guna sampatti: phải đầy đủ 
những pháp của bậc cao nhơn là có ngũ thông và bát thiền; adhikãro: đã được 
làm phước báu cao thượng là bố thí mạng sống mình và vợ con mình do tâm 
nguyện cho thành Chánh giác; chandatã: phải có ý nguyện đầy đủ quyết cho 
thành được một bậc Chánh giác dầu cho khó khăn, khổ sở thế nào cũng không 
nao núng và thối chuyển. 

Chư Bồ tát nào có tròn đủ tám pháp trên đây, thì mới được chư Phật thọ ký cho 
và từ ấy mới gọi là Niyata Bodhisatta, là Bồ tát chắc chắn sẽ thành Chánh 
giác không sai. 


3. Buddha bhumi - bốn pháp căn cứ của chư Bồ tát đã được thọ ký. 

Bốn pháp căn cứ của chư Bồ tát đã được thọ ký: ussãha: rất siêng năng dõng 
mãnh trong sự làm điều thiện; ummagga: có trí tuệ phân biệt thiện ác, để xa lánh 
điều dữ và hành theo điều lành; avatthãna: có chí quả quyết và cứng rắn là khi đã 
làm một điều thiện nào thì không hề thối chuyển và ráng làm cho tới thành tựu; 
hitacariyã: khi làm một việc nào thì toàn là việc hữu ích cho mình và cho kẻ khác. 

Chư Bồ tát đã được thọ ký mồi khi làm một việc chi đều lấy 4 pháp trên để làm 
căn cứ cho tâm mình. 

4. Ajjhãsaya - sáu khuynh huớng của Bồ tát. 

Chư Bồ tát đã được thọ ký đều có sáu khuynh hướng: alobhajjhãsaya: có 
khuynh hướng không tham, và luôn luôn có tác ý muốn dứt bỏ của cải mình để 
làm việc hữu ích cho kẻ khác; adosajjhãsaya: có khuynh hướng không sân, và 
luôn luôn có tâm từ bi đối với kẻ khác; amohajjhãsaya: có khuynh hướng không 
si, là có trí tuệ suy xét rõ rệt rồi mới tin; nekkhammajjhãsaya: có khuynh hướng 
muốn xuất gia, và có ý dứt bỏ các sự thương mến; pavivekajjhãsaya: có khuynh 
hướng ở nơi thanh vắng, và có ý muốn xa lánh các bè bạn và nơi hội họp đông 
đảo; nissaranajjhãsaya: có khuynh hướng muốn giải thoát khỏi ái dục, phiền não 
và sự khổ não của cõi thế gian. 

Chư Bồ tát đã được thọ ký rồi thì luôn luôn có những tư cách và nết hạnh đã kể 
trên. 



7 


5. Acchariya dhamma - bảy pháp xuất chúng của chư Bồ tát đã được thọ 

ký. 1 

- Pãppatikutha citto: có tâm gớm ghê điều xấu xa tội lỗi, là tâm của Bồ tát đã 
được thọ ký rồi thì hổ thẹn và ghê sợ điều tội lỗi cũng như người bị phỏng lửa, 
thấy lửa ghê sợ vậy. 

- Pasãrana citto: có tâm vui thích theo điều thiện, là tâm của Bồ tát lúc nào cũng 
vui tươi thỏa thích đến điều lành việc phải, một khi đã làm điều thiện nào thì sốt 
sắng vui vẻ làm cho đến khi được thành tựu không bao giờ bỏ dở. 

- Adhimutta kãlakiriyã: tâm nguyện ngưng tuổi thọ đã nhứt định, là khi Bồ 
tát sanh về cõi trời thấy tuổi thọ sống lâu theo các cõi trời làm cho ngưng trệ 
sự tạo pháp ba-la-mật để độ chúng sanh ở thế gian, Ngài bèn nguyện cho tuổi 
thọ ở cõi trời ấy cho giảm đi để sanh xuống trần gian độ đời, liền khi ấy tuổi thọ 
giảm bớt và sanh liền xuống cõi thế gian. 

- Visesajanattam: là một bậc khác thường hơn tất cả chúng sanh khi ở trong 
bụng mẹ, vì tất cả chúng sanh khi ở trong bụng mẹ thì ngồi chồm hổm, hai tay 
nắm lại đỡ cằm, mặt day vào lưng mẹ, đầu đội đồ mẹ mới ăn vào, mình ngồi 
trên vật thực cũ dơ dáy gớm ghê, còn Bồ tát thì ở trong bụng mẹ rất sạch sẽ, mặt 
day ra phía trước, ngồi xếp bằng như vị pháp sư. 

- Tikãlannũ: có sự ghi nhớ và biết rõ ba thời kỳ, khi kiếp chót sẽ thành đạo 
thì: khi đầu thai vào lòng mẹ, biết rõ ta đầu thai vào lòng mẹ, khi ở trong bụng 
mẹ cũng biết rõ đương ở trong bụng mẹ, lúc sanh ra khỏi lòng mẹ cũng biết rõ 
đương sanh ra khởi lòng. Còn chư Phật Độc giác và hai Thượng Thinh văn thì chỉ 
biết trong hai thời kỳ, trừ lúc ra khỏi lòng mẹ thì không biết, còn 80 vị đại A-la- 
hán thì chỉ biết có một thời kỳ là lúc vào thai bào mà thôi. 

- Pasũtikãlo: khi sanh ra thì Phật mẫu đứng sanh. Lúc ấy Bồ tát xuôi hai tay 
xuống và tuột ra, cũng như vị pháp sư từ trên pháp tọa đi xuống vậy. 

- Massuna jatiyo: sanh ra trong loài người là tất cả chư Bồ tát khi kiếp cuối 
cùng sẽ thành Chánh Giác thì sanh ra làm người, chớ không phải trời hoặc là 
súc sanh. Neu sanh làm trời mà thành đạo thì loài người lại thối thác kiếm cớ cho 
là trời mới tu thành Phật được, còn nếu sanh làm súc sanh thì loài người cho 
thấp hèn hơn mình cũng không chịu tu theo, nên chư Bồ tát mới sanh ra làm 
người để độ Chư Thiên, loài người và súc sanh cũng được. Hơn nữa khi làm 
người lúc nhập Niết-bàn mới có xá lợi lại cho Chư Thiên và nhân loại lễ bái cúng 
dường. 


1 Pháp xuất chúng là pháp lạ thường làm cho chư Thiên và nhân loại đều tán thành là tốt đẹp, cao cả và quý báu. 




8 


Bảy pháp trên đây là xuất chúng (lạ thường) của chư Bồ tát đã được thọ ký. 

Tất cả chư Bồ tát đã giải trên đây đều phải thực hành theo mười pháp ba-la- 
mật đúng theo khuôn khổ nhất định của thời kỳ và đã được một vị Phật tổ thọ ký, 
tiên tri cho biết trước rằng còn bao nhiêu năm, tháng, ngày .v.v... sẽ thành môt vị 
Phật tổ, chừng ấy mới gọi là “Bồ tát thật” và thế nào cũng đắc quả Chánh Biến 
Tri không sai vậy. 


6. Giải về a-tăng-kỳ ( asankhaya ). 

Một hôm có vị tỳ-khưu bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, một 
a-tăng-kỳ là bao lâu? Phật giải rằng: không thể nói là bao nhiêu năm được, chỉ ví 
dụ cho hiểu thôi. 

Theo trong Tam tạng (quyển 32 chương 86), ví dụ như có một khối đá vuông vức 
một do tuần (16 cây số) trong một trăm năm có một vị Thiên xuống, lấy tấm lụa 
thật mỏng quét khối đá ấy, rồi cách một trăm năm sau cũng quét như thế, cho tới 
khi nào khối đá ấy bằng mặt đất thì mới gọi là một a-tăng-kỳ. 

Hoặc ví dụ như một cái thùng vuông vức một do tuần đầy hột cải, trong một 
trăm năm mới có một vị Chư Thiên tới lấy ra một hột, rồi cách một trăm năm 
sau lấy ra một hột nữa, lần lượt như thế cho đến khi lấy hết những hột cải trong 
thùng ấy mới gọi là a-tăng-kỳ. 

Hay là viết một con số 1 rồi thêm một trăm bốn mươi con số 0 (zeros) nữa cũng 
gọi là một a-tăng-kỳ, đây là a-tăng-kỳ của kiếp trái đất chớ không phải là năm. 


7. Kiếp ( kappa ): một thòi gian. 

Chồ nói kiếp có bốn là thành, trụ, hoại, không. 

Bắt đầu từ khi quả địa cầu cấu tạo lên đầu tiên như bọt nước rồi dần dần đặc lại 
như bột và cứng như đất thật lâu, không thể kể được là bao nhiêu năm tháng 
nhưng chưa có ai ở (sanh) trên mặt địa cầu gọi là kiếp thành. 

Bắt đầu từ khi có một người đầu tiên sanh vào quả địa cầu cho tới khi người ta 
sanh ra vô số như hiện nay gọi là kiếp trụ. 

Bắt đầu từ khi trên mặt địa cầu không còn ai ở (sanh) nữa cho tới khi nước bể cả 
khô khan vì sức nóng của ánh thái dương rồi cháy luôn quả địa cầu đi gọi là kiếp 
hoại. 

Bắt đầu từ khi quả địa cầu đã tiêu hoại chỉ còn khí hư, u u, minh minh, không 
không vô cùng vô tận cho tới khi cấu tạo nên quả địa cầu khác gọi là kiếp không. 

Bốn kiếp kể trên đây nhập lại thành 1 đại kiếp, mà chư Bồ tát phải thực hành 
pháp ba-la-mật cho đúng thời kỳ nhất định của những đại kiếp ấy. 



9 


II. Chánh Giác Tông 

Nguyên nhân của sự giải thích về Chánh Giác Tông. 

Một hôm Đại đức Xá-Lợi-Phất ở trên núi Gijjhakũta tại xứ Vương Xá 
(Rạịãgaha) cùng năm trăm vị tỳ-khưu đều là bậc A-la-hán cả, thấy Đức Phật đang 
dùng phép thần thông hoá đường đi kinh hành bằng ngọc trên hư không gần thành 
Ca-tỳ-la-vệ ( Kapilavathu ), trong người Phật phóng hào quang sáu màu sáng ngời 
rực rỡ, có cả Chư Thiên và Phạm Thiên trong mười ngàn thế giới ta bà đang chầu 
chực tại chồ Đức Phật đi kinh hành. 

Đại đức Xá-Lợi-Phất nghĩ rằng: Đức Phật vô cùng oai hùng và cao thượng hơn tất 
cả Chư Thiên và Phạm Thiên, không biết oai lực quý báu của chư Phật quá khứ 
ra sao? Ông bèn mời năm trăm vị A-la-hán cùng đi với ông đến xin Đức Phật 
giảng giải cho biết oai lực của chư Phật quá khứ, liền khi ấy năm trăm vị A- 
la-hán cùng ông dùng thần thông bay tới chồ Đức Phật đi kinh hành và bạch 
với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài mở lòng bác ái giảng giải về 
oai lực của chư Phật quá khứ để đem lại đức tin và sự lợi ích cho tất cả Chư 
Thiên và nhân loại... Tùy lời hởi, Đức Thế Tôn bèn giảng như sau. 

Hai mươi tám vị Phật quá k } 

Đức Phật giảng rằng: Này Xá-Lợi-Phất! Trong một thời gian quá khứ, trải qua 
một a-tăng-kỳ kiếp không có Đức Phật nào ra đời tế độ sanh linh. Một hôm có một 
người lái thuyền tên Mãtudãra mãnava bị thuyền đắm giữa bể khơi, y ráng sức 
cõng mẹ trên lưng lội dưới bể trong bảy ngày, mặc dầu mệt nhọc vô cùng, vẫn 
can đảm hy sinh vì mẹ, làm cảm động một vị Đại Phạm Thiên. Ngài bèn xui khiến 
cho người lái thuyền phát tâm trong sạch nguyện thành một bậc Chánh giác để 
độ chúng sanh thoát khỏi sông mê bể khổ. Từ đó người lái thuyền trở thành một 
vị Bồ tát, để tập sự nguyện trong tâm trọn bảy a-tăng-kỳ rồi phát nguyện bằng lời 
nói, tu tập thêm chín a-tăng-kỳ cho tới khi gặp Đức Phật Nhiên Đăng ( Dĩpankãra) 
thọ ký và tiên tri cho biết rằng còn bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp quả 
địa cầu nữa sẽ thành một vị Chánh đẳng Chánh giác tên Gotama. Đức Bồ tát trên 
đây là tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà chúng ta đang học và hành theo 
giáo lý của Ngài vậy. 

Có một kiếp Bồ tát tu làm đạo sĩ, cùng năm trăm học trò ẩn tu nơi rừng 
núi. Một hôm ngài ra mé núi thấy dưới hố sâu có con cọp mẹ gầy ốm, đương dợm 
ăn cho con đỡ đói. Vị đạo sĩ thấy vậy động lòng thương xót, liền kiếm cớ biểu học 
trò về, rồi ngài gieo mình xuống hố, thí thân cho cọp mẹ ăn. Khi người học trò 
lớn trở lại kiếm, biết thầy mình đã bố thí thân mạng cho cọp ăn, cũng nhảy theo 


2 Hai mươi bảy vị Phật quá khứ + Phật Gotama. 




10 


xuống hố làm mồi cho cọp. Người học trò ấy tức là Đức Phật Di Lặc trong ngày 
vị lai. 

Cách đây độ hai mươi a-tăng-kỳ, có một người em gái 3 của Đức Phật Purãna 
Dĩpaốkãra, có lòng trong sạch đem dầu cúng dường Phật, rồi nguyện thành 
một vị Chánh giác và xin Phật thọ ký cho. Phật giải rằng: vì em là phụ nữ nên 
không thể nguyện thành Phật được, chờ mười sáu a-tăng-kỳ nữa em sẽ thành đàn 
ông rồi chừng ấy sẽ có Phật thọ ký cho. 

Nhân đó Đức Phật mới giảng cho các thầy Tỳ-khưu nghe bốn điều khó là: khó 
sanh được làm người, phụ nữ khó sanh làm nam nhân, làm nam nhân khó được 
xuất gia, khó gặp Phật ra đời. 

Khó gặp Đức Phật ra đời, vì muốn nguyện thành một vị Phật phải có sự can đảm 
đại hùng đại lực, ví dụ như, những lưỡi gươm bén để dầy đặc trên mặt địa cầu, 
hoặc ví như mảnh sắt thật bén dựng chật cả địa cầu, hoặc như những khúc sắt cháy 
đỏ đầy trên địa cầu, người có đủ can đảm dấn mình hoặc chạy vào cho tới trung 
tâm quả địa cầu, hoặc dám lóc thịt bố thí cho dạ xoa để đầy những quả địa cầu, 
hoặc cắt đầu mình mà bố thí nhiều hơn những cục đá trong trái núi, hoặc khoét 
mắt mình bố thí nhiều hơn sao trên trời, và phải hành theo pháp thập độ cho 
đúng theo thời hạn nhất định thì mới mong thành một vị Phật Tổ được. 

Còn phụ nữ khó sanh làm nam nhân, vì phải có nhiều duyên lành phước báu mới 
có thể sanh làm nam nhân được, phụ nữ không thể nào nguyện thành một vị 
Chánh đẳng Chánh giác, Độc giác Phật, hoặc là Chuyển luân vương Bồ tát được. 
Phụ nữ muốn sanh làm nam nhân phải ráng tu hành tinh tấn, thọ trì ngũ giới, bát 
quan trai giới hoặc xuất gia trọn đời xa lánh tình dục, gìn vẹn trinh tiết. 

Khó sanh làm người vì phải tạo nhiều phước báu cao thượng, mà chúng sanh lại 
ưa làm tội hơn làm phước, bởi tội dễ làm hơn phước. Trong kinh có câu: Vạn 
kiếp nan sanh đắc cá nhân - Muôn kiếp khó sanh được làm người. 

Khi được phước lành cấu tạo sanh ra nam nhân thì lại quên căn lành, say đắm 
theo ngũ trần lục dục, quyến luyến theo vợ con gia đình nên khó mà ly gia cắt ái 
để xuất gia tu hành cho được. 


Đức Thích Ca Mâu Ni giảng giải cho Đại đức Xá-Lợi-Phất rằng: cách đây bốn 
a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp có bốn Đức Phật tổ nối tiếp ra đời trong quả 
địa cầu. 

1. Vị Phật thứ nhất tên Tanhankãra, Ngài tu mười sáu a-tăng-kỳ và một 
trăm ngàn đại kiếp, đắc đạo dưới gốc cây bông sứ, sau bảy ngày hành đạo, tuổi 
thọ mười muôn năm. 


3 Chính là tiền thân của đức Bồ tát Sĩ-Đạt-Ta. 




11 


2. Vị Phật tổ thứ hai tên Medhaiikãra, tu tám a-tăng-kỳ và một trăm ngàn 
đại kiếp, hành đạo trong nửa tháng đắc đạo quả, dưới cây vông đồng, tuổi thọ chín 
muôn năm. 

3. Vị Phật tổ thứ ba tên Saranaiikãra, tu tám a-tăng-kỳ và một trăm ngàn 
đại kiếp, hành đạo trong một tháng, đắc đạo quả, dưới cây cẩm lai (chrâneang). 
Tuổi thọ lúc Ngài còn ở thế gian là bảy ngàn năm, tuổi thiệt không rõ là bao 
nhiêu vì trong kinh không thấy nói tới. 

Bồ tát tiền thân Phật tổ Thích Ca sanh ra đều có gặp ba vị Phật tổ trên đây, nhưng 
chưa được lời tiên tri của vị nào thọ ký cho. 

4. Vị Phật tổ thứ tư tên Dĩpaiikãra ra đời tại xứ Rammavatĩ, cha Ngài tên 
Atisarasudeva, mẹ tên Sumedhã, vợ tên Padumã, con trai tên Usabha-khandha, 
lúc còn ở thế có ba muôn cô hầu. Một hôm đi dạo ngoài thành thị thấy bốn điềm 
là: người bịnh, người già, người chết và người tu, rồi chán nản xuất gia hành đạo 
trong bảy ngày, đắc đạo dưới cây sơn, tuổi thọ mười muôn năm, bốn mươi muôn 
Thinh Văn đệ tử của Ngài đều đắc lục thông, luôn luôn theo hầu ngài. Đại đức 
Sumaốgala là Thượng Thinh văn phía mặt, Đại đức Mahãtissa là Thượng Thinh 
văn phía trái. Tỳ khưu ni Nandã là nữ Thượng Thinh văn bên mặt. Tỳ khưu ni 
Sunandã là nữ Thượng Thinh văn bên trái. Đại đức Sagata là đệ tử hầu hạ luôn 
theo Phật. Có hai đại thiện nam là Tapussa và Bhallika, và hai đại tín nữ là 
Sirimã và Sonã. Phật cao bốn mươi thước (tám mươi hắc tay), có ba mươi hai 
tướng tốt và tám mươi tướng phụ. 

Ngài độ Chư Thiên và nhân loại đắc đạo quả Niết-bàn vô số kể. Khi đúng tuổi 
thọ, Ngài nhập Niết-bàn tại chùa Nandãrãma. Người ta làm một bảo tháp cao ba 
mươi sáu do tuần để thờ xá lợi Ngài, và một bảo tháp nữa thờ tám món cần thiết 
của Ngài như: ba lá y, một bát, một sợi dây lưng, một bình lọc nước, một con dao 
nhỏ để cạo tóc hoặc cắt móng tay, và một ống đựng kim tại cây sơn chồ Ngài 
thành đạo. Ngài thuộc dòng vua, tu mười sáu a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp 
trái đất. Sau khi nhập diệt rồi, giáo pháp Ngài lưu truyền được một trăm ngàn 
năm. 

Bảo tọa chồ Ngài thành đạo bề cao hai mươi sáu thước (năm mươi ba hắc tay). 
Thuở ấy, đức Bồ tát Sumedha, tiền thân của Phật Thích Ca, sanh làm con của 
một đại phú bà-la-môn. Khi cha mẹ qua đời, Bồ tát thừa hưởng một gia tài tích 
trữ từ bảy đời. Thấy của cải vô số, Bồ tát bèn suy nghĩ: “Ông bà, cha mẹ ta dày 
công lập ra một sự nghiệp đồ sộ, mà khi lâm chung chẳng một ai đem theo một 
đồng một cắt nào, của thế đành để lại cho thế gian. Ta đây cũng vậy, một ngày kia 
rồi cũng chết để lại của cải này. Rất uổng công tìm kiếm miên trường, thà đem của 
cải này làm việc phước thiện gieo trồng âm đức cho kiếp vị lai”. Nghĩ xong, bèn 
vào tâu vua, xin đem hết tài sản ra bố thí cho người nghèo khó, rồi xuất gia vào 
non Tuyết lãnh cố công tu hành, không bao lâu đắc được các cõi thiền luôn cả các 



12 


pháp thần thông. Bồ tát thấy những triệu chứng báo điềm Đức Phật Nhiên Đăng 
c Dĩpankãra ) ra đời, và thừa dịp dân chúng trong xứ Rammavatĩ sửa sang đường 
sá để thỉnh Đức Phật và bốn mươi muôn tăng chúng quang lâm đến chùa 
Sudassana Mahãvihãra dự lễ trai tăng. Đức Bồ tát bay đến xin lãnh một phần 
công việc. Biết Bồ tát có nhiều thần thong, dân chúng bèn lựa những chồ khó 
khăn, hư hỏng đầy những bùn lầy. Đạo sĩ vẫn vui lòng lãnh lấy vì nghĩ rằng: 
“Neu ta dùng thần thông mà làm công việc thì không mấy gì được phước nhiều, 
vậy ta nên dùng sức lực mới có công đức nhiều hơn”. Nghĩ xong, Bồ tát bèn ra 
công lấp đường, cặm cụi làm mãi, đến giờ Đức Phật và chư Tăng ngự tói thì còn 
một khoảng chưa xong. Trông thấy ba mươi hai tướng tốt và tám mươi tướng phụ, 
hào quang sáng rỡ của Đức Phật, Bồ tát bèn phát tâm trong sạch nghĩ rằng: lúc 
này là lúc ta nên bố thí mạng sống ta cho Đức Phật và chư Tăng. Nghĩ rồi liền 
nằm chồ khoảng đường làm chưa xong và bạch với Đức Phật xin bố thí thân 
mạng cho Ngài và chư Tăng đi trên mình và nguyện thành một vị Phật tổ trong 
ngày vị lai để tế độ chúng sanh qua khỏi sông mê bể khổ. Lúc ấy Đức Phật 
Dĩpankãra ngự tới đứng trước đầu đạo sĩ Sumedha, thọ ký và tiên tri cho rằng, vị 
đạo sĩ nguyện bố thí thân cho Như Lai đây, sau này trong bốn a-tăng-kỳ và một 
trăm ngàn đại kiếp nữa sẽ thành một vị Phật tổ tên là Gotama, tại xứ Ca-tỳ-la- 
vệ ( Kapilavathu ), cha tên Suddhodana, mẹ tên Mãyã, v.v... sẽ hành đạo trong 6 
năm mới thành Chánh quả dưới cội cây Bồ đề. Khi Bồ tát được nghe lời thọ ký 
của Đức Phật Nhiên Đăng, Ngài bèn lấy 8 cành hoa cúng dường cùng chư Tăng 
đi chung quanh mình Bồ tát, Chư Thiên và dân chúng cũng cúng dường Bồ tát 
rất long trọng. 

Sau khi Đức Phật Dĩpankãra nhập diệt rồi, một thời gian một a-tăng-kỳ đại kiếp 
không có Đức Phật nào ra đời. 

5. Ke đó Đức Phật Kondanna đã tu mười sáu a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại 
kiếp, giáng sanh tại xứ Rammavatĩ, cha tên Sunanda mẹ tên Sujãtã, dòng vua, 
khi Ngài xuất gia đi bằng xe có cả trăm triệu người đồng xuất gia đi theo Ngài 
hành đạo trong mười tháng đắc đạo dưới gốc cây thị, bảo tọa bề cao hai mươi 
sáu thước, tuổi thọ mười muôn năm, bề cao Phật bốn mươi bốn thước. Đại đức 
Anuruddha là đệ tử hầu hạ bên cạnh Đức Phật, Đại đức Bhadda và Đại đức 
Subhadda là Thượng Thinh văn, tỳ khưu ni Tissã và upatissã là Thượng Thinh 
văn phái nữ. 

Trong thời kỳ ấy, đức Bồ tát, tiền thân Phật tổ Thích Ca sanh làm Chuyển luân 
vương tên là Virãja, xuất của cải ra thật nhiều cúng dường đến Đức Phật và chư 
Tăng, Đức Phật bèn tiên tri cho biết rằng, còn ba a-tăng-kỳ và một trăm ngàn 
đại kiếp nữa, Bồ tát sẽ thành một vị Phật tên là Gotama. Khi đúng tuổi thọ Đức 



13 


Phật Kondanna nhập Niết-bàn, giáo pháp Ngài lưu truyền mười muôn năm mới 
mãn. 

Sau khi Đức Phật Kondanna nhập diệt rồi thì trong thời gian một a-tăng-kỳ kiếp 
không có Đức Phật nào ra đời cả. 


Sau thời kỳ đó có bốn vị Phật tổ, lần lượt ra đời trên một quả địa cầu. 

6. Vị thứ nhất tên Sumangala, Ngài tu mười sáu a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại 
kiếp, cha tên là Uttararãja, mẹ tên Uttarã. Khi từ cung trời Đâu Xuất đầu thai 
vào lòng mẹ thì hào quang chiếu sáng cả ngày và đêm lối 5 thước chung quanh 
mình Phật mẫu luôn luôn. Từ khi vào thai bào, thì Chư Thiên luôn luôn gìn giữ 
cho đúng mười tháng tới khi sanh. Lớn lên có chín ngàn cung phi mỹ nữ hầu 
hạ. Ngài ở thế làm vua chín ngàn năm rồi mới xuất gia, lúc ra đi cưỡi ngựa có cả 
30 triệu người xuất gia theo. Ngài hành đạo trong tám tháng đắc quả dưới cây 
mù u, bảo tọa Ngài ngồi bề cao hai mươi chín thước. Hào quang trong mình 
Đức Phật phóng ra luôn luôn sáng cả ngày lẫn đêm tới mười ngàn thế giới Ta 
bà đều vàng ánh. Ngài bề cao bốn mươi thước, tuổi thọ chín muôn năm. 

Đức Bồ tát kiếp ấy sanh làm bà-la-môn đại phú tên là Suruci phát tâm trong sạch 
thỉnh Đức Phật và một trăm ngàn triệu chư Tăng, trai tăng trong bảy ngày, 
cất rạp lớn mười sáu do tuần vuông vức. Sau bảy ngày rồi, Đức Phật 
Sumaốgala tiên tri rằng còn hai a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp nữa người 
sẽ thành một vị Phật tổ tên là Gotama. 

Khi Bồ tát nghe được lời thọ ký của Đức Phật rất vui mừng, rồi xin xuất gia 
tu hành theo Phật. Khi đúng tuổi thọ Đức Phật nhập Niết-bàn, người ta thiêu 
xác Ngài rồi làm một bảo tháp cao ba mưod do tuần để thờ xá lợi Ngài, giáo pháp 
Ngài hưng thạnh đến chín muôn năm mới mãn. 

7. Phật tổ thứ nhì tên Sumana giáng sanh tại xứ Mekhata, cha tên Sudatta, 
mẹ tên Sirimã, Ngài xuất gia đi bằng tượng có ba trăm triệu người xuất gia 
theo, hành đạo trong mười tháng thì đắc quả, thành đạo dưới cây mù u, bảo tọa 
Ngài ngồi cao mười lăm thước, chư Tăng luôn luôn tám muôn triệu theo tùy tùng 
tuổi thọ chín muôn năm, bề cao bốn mươi lăm thước. 

Lúc ấy Bồ tát sanh làm Long vương tên là Atulanãga có thần thông quảng đại, 
dẫn hết cả tùy tùng mình lên làm lễ Phật và chư Tăng xong rồi xin dâng y thần 
cho Phật và chư Tăng. Đức Phật tiên tri cho biết rằng còn hai a-tăng-kỳvà 
một trăm ngàn đại kiếp nữa sẽ thành một vị Phật tổ tên là Gotama. 

Khi đúng tuổi thọ thì Đức Phật Sumana nhập Niết-bàn tại chùa Angãrãma, 
người ta thiêu xác Ngài rồi làm một bảo tháp cao bốn do tuần để thờ xá lợi 
Ngài, sau khi nhập diệt rồi, giáo pháp Ngài được hưng thạnh đến chín muôn 
năm. 



14 


8. Phật tổ thứ ba tên Revata giáng sanh tại xứ Sudhannavatĩ, cha tên Vipula, 
mẹ tên Vipulaya. Lúc còn Bồ tát có tới ba mươi ba ngàn mỹ nữ hầu hạ, Ngài 
hưởng ngôi vua sáu ngàn năm. Thấy bốn điềm rồi xuất gia, lúc xuất gia đi bằng 
xe giá, có mười muôn triệu người đồng xuất gia theo Ngài, hành đạo bảy 
tháng, đắc đạo dưới cây mù u, bảo tọa Ngài ngồi bề cao hai mươi lăm thước, tuổi 
thọ sáu muôn năm, bề cao Ngài bốn mươi thước. 

Lúc ấy Bồ tát sanh vào dòng Bà-la-môn tên Atideva, khi vào nghe pháp, phát 
tâm trong sạch quy y và thọ trì ngũ giới rồi dâng y cho Phật. 

Đức Phật tiên tri cho biết rằng, còn hai a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp nữa 
sẽ thành một vị Phật tổ tên là Gotama. Khi đúng tuổi thọ Đức Phật Revata 
nhập Niết-bàn còn để lại giáo pháp tới sáu muôn năm mới mãn. 

9. Đức Phật thứ tư tên Sobhita giáng sanh tại xứ Sudhammã, cha tên 
Dhammajãtã, mẹ tên Sudhammã, Ngài hành pháp ba-la-mật đã được bốn a- 
tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp. Lúc còn thái tử có bảy muôn cung phi mỹ 
nữ hầu hạ. Khi thấy bốn điềm rồi mới chán nản xuất gia, hành đạo trong bảy ngày 
rồi đắc đạo dưới cội cây Bồ đề. 

Lúc Ngài xuất gia, nguyện cho đền đài đều bay theo Ngài, tới gốc cây Bồ đề 
rồi hạ xuống, Đức Phật khi đắc đạo cũng ở trong đền ấy. Hào quang trong mình 
Phật chiếu sáng rải ra khắp nơi tuổi thọ chín muôn năm, bề cao hai mươi chín 
thước. 

Lúc ấy Bồ tát sanh ra trong dòng Bà-la-môn tên Sujãta, vào nghe pháp rồi quy y 
giữ giới và bố thí, trai tăng cho Đức Phật và chư Tăng bảy ngày, Đức 
Phật tiên tri cho biết rằng, còn hai a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp thì người 
sẽ thành một vị Phật tổ. Khi đúng tuổi thọ rồi Đức Phật Sobhita nhập Niết-bàn tại 
chùa Sihãrãma giáo pháp Ngài không có để lại. 

Sau khi Đức Phật Sobhita rồi cách một thời gian sau một a-tăng-kỳ đại kiếp 
không có vị Phật tổ nào giáng sanh độ thế. 


Sau đó, trên một quả địa cầu khác có ba vị Phật ra đời là: Anomadassi, 
Paduma, Nãrada. 

10. Vị thứ nhất tên Anomadassĩ, tu trong mười sáu a-tăng-kỳ và một trăm 
ngàn đại kiếp. Ngài giáng sanh tại xứ Candavatĩ, cha tên Yasavã, mẹ tên 
Yasodharã. Trong lúc giáng sanh vào lòng mẹ thì hào quang phóng ra bốn mươi 
thước chung quanh mình hoàng hậu Yasodharã, lúc Bồ tát thoát khỏi lòng mẹ 
thì có bảy ngọc báu từ trên hư không rớt xuống chung quanh mình hoàng hậu 
vô số kể. Khi lớn lên làm vua có hai mươi ba ngàn cung phi mỹ nữ hầu hạ. Khi 
đi dạo vườn hoa thấy bốn điềm rồi xuất gia, có ba mươi triệu người đồng lượt xuất 
gia theo Ngài, hành đạo trong mười tháng mới đắc đạo dưới gốc cây gòn rừng, 



15 


bảo tọa cao mười chín thước, tuổi thọ mười muôn năm, bề cao Ngài hai mươi 
chín thước. 

Thuở ấy, Bồ tát sanh làm chúa Dạ xoa ( Yakkha ) có mười ngàn dạ xoa khác tùy 
tùng hầu hạ. Nghe Đức Phật ra đời bèn trong sạch hoá thần thông thành ra đền 
đài bằng bảy thứ ngọc, rồi thỉnh Phật và chư Tăng cúng dường trong bảy ngày. 
Đức Phật tiên tri rằng còn một a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp nữa thì người 
sẽ thành một vị Phật tổ tên là Gotama. 

Đức Phật Anomadassĩ hào quang luôn luôn phóng ra chung quanh mình Phật 
mười hai do tuần cả ngày và đêm. Khi đúng tuổi thọ Đức Phật nhập Niết-bàn, 
xá lợi Ngài không có bể nhỏ ra mà còn dính nguyên nhau như tượng hình 
Đức Phật bằng vàng vậy, người ta tạo một Bảo tháp cẩn bằng bảy thứ ngọc bề 
cao hai mươi lăm do tuần để thờ xá lợi Ngài tại Buddhãrãma. 

11. Đức Phật thứ nhì tên Paduma, giáng sanh tại xứ Camapaka, cha tên 
Asama, mẹ tên Asamãdevĩ. Khi lớn lên làm vua có ba mươi ba ngàn cung phi 
mỹ nữ hầu hạ. Khi Ngài thấy bốn điềm rồi xuất gia, lúc đi bằng xe giá có mười 
triệu người xuất gia theo, hành đạo trong tám tháng thì đắc quả dưới gốc cây mã 
tiền, bề cao bảo tọa mười chín thước, hào quang của Phật luôn luôn phóng ra lối 
hai mươi chín thước sáng ngời như ngọc cho tới khi Ngài nhập diệt. 

Thuở ấy, Bồ tát sanh làm chúa sư tử hầu gặp Đức Phật nhập đại định phát tâm 
trong sạch đứng hầu Phật trong bảy ngày đêm nhịn ăn uống. Khi xả định, Phật 
tiên tri với chư Tăng rằng con sư tử hầu này còn một a-tăng-kỳ và một trăm 
ngàn đại kiếp nữa sẽ thành một vị Phật tổ tên Gotama. 

Khi đúng tuổi thọ rồi Ngài nhập Niết-bàn và nguyện cho xá lọi tiêu tan ra tro bụi 
hết nên không có tạo tháp để thờ và cũng không để giáo pháp lại. 

12. Đức Phật thứ ba tên Nãrada, tu mười pháp ba-la-mật trong bốn a-tăng-kỳ và 
một trăm ngàn đại kiếp giáng sanh tại xứ Dhaíìnavatĩ, cha tên Vĩjitavã làm 
Chuyển luân vương, mẹ tên Anomã. Khi chưa thành đạo Ngài làm vua chín ngàn 
năm, có một trăm hai mươi muôn cung phi mỹ nữ hầu hạ, khi Ngài thấy bốn điềm 
rồi xuất gia, lúc ra đi có cả quân binh bốn hạng tuỳ tùng, Ngài hành đạo trong 
bảy ngày, đắc đạo dưới cây Gáo, bảo tọa cao hai mươi chín thước, tuổi thọ chín 
muôn năm, bề cao Ngài bốn mươi bốn thước. Hào quang Ngài phóng ra luôn 
luôn một do tuần cả ngày đêm chung quanh Phật. 

Thuở ấy, Bồ tát tu hạnh đạo sĩ nơi Tuyết Lãnh sơn (Hy Mã Lạp sơn), Đức 
Phật ngự đến, đạo sĩ bèn hoá thần thông cho tịnh xá rộng lớn đủ chồ thỉnh Phật 
và chư Tăng làm phước trai tăng bảy ngày (Ngài hay qua xứ Bắc Cưu Lưu 
Châu đem vật thực về) khi đúng bảy ngày rồi, Bồ tát nghe pháp xong dâng trầm 
hương cho Đức Phật. 



16 


Đức Phật tiên tri cho biết rằng, còn một a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp 
nữa thì người sẽ thành một vị Phật tổ tên là Gotama. 

Khi đúng tuổi thọ chín muôn năm Ngài nhập đại Niết-bàn tại chùa 
Sudassanãrãma, người ta tạo một bảo tháp bề cao bằng bốn lằn chim bay để thờ 
xá lợi Ngài, giáo pháp Ngài lưu truyền đến chín muôn năm. 

Khi Đức Phật Nãrada nhập diệt rồi, cách một thời gian một a-tăng-kỳkiếp không có 
Đức Phật nào ra đời. 


13. Ke sau đó một quả địa cầu chỉ có một vị Phật tổ tên Padumuttara 
giáng sanh tại xứ Hamsavãtĩ, cha tên Ãnanda, mẹ tên Sujãtã, khi lớn lên còn ở 
thế gian chín ngàn năm có mười muôn cung phi mỹ nữ hầu hạ, khi thấy bốn 
điềm rồi thì chán nản, suy nghĩ để xuất gia. Lúc ấy đền đài Ngài đang ngự bồng 
bay lên không trung, khi tới cây Bồ đề hạ xuống Ngài bèn xuất gia nơi ấy, 
Ngài hành đạo bốn mươi chín ngày, thành đạo dước gốc cây dương, bảo tọa 
cao mười chín thước, tuổi thọ mười muôn năm, bề cao hai mươi chín thước. Mồi 
khi Đức Phật ngự đi đâu đều có bông sen mọc lên đỡ bàn chân Ngài, nên người 
gọi Ngài là Đức Phật Hoa Sen (Bửu Liên Phật). 

Thuở ấy, Bồ tát sanh làm bá hộ Jatila, thỉnh Phật và chư Tăng thọ thực dâng y cho 
Phật và chư Tăng, nghe Đức Phật thuyết pháp, khi dứt thời pháp Đức Phật tiên 
tri cho biết rằng: còn một trăm ngàn đại kiếp nữa sẽ thành một vị Phật tổ tên 
Gotama. 

Khi đúng tuổi thọ Đức Phật Padumuttara nhập Niết-bàn tại chùa Nandãrãma, 
xá lợi Ngài không bể rời ra mà đóng lại thành khối như vàng ròng, người ta tạo 
một bảo tháp bằng bảy thứ báu cao mười hai do tuần để thờ xá lợi ngài. 

Sau khi Đức Phật Padumuttara nhập Niết-bàn rồi thì một thời gian bảy muôn đại 
kiếp không có Đức Phật nào ra đời. 


Ke đó có một quả địa cầu có hai vị Phật tổ ra đời. 

14. Vị thứ nhất tên là Sumedha giáng sanh tại xứ Sudasana, cha tên 
Sudasarnãja, mẹ tên Sudattã, khi còn ở thế chín ngàn năm làm vua trị vì thiên hạ, 
có bốn muôn tám ngàn cung phi mỹ nữ hầu hạ. Khi Ngài thấy bốn điềm rồi chán 
nản xuất gia, lúc ra đi bằng tượng (voi) có cả một ngàn triệu người đồng lòng xuất 
gia một lượt. Ngài hành đạo trong tám tháng, khi đúng rằm tháng tư Ngài thành 
đạo dưới gốc cây sầu đông, tuổi thọ chín muôn năm, bề cao bốn mươi bốn 
thước hào quang trong mình Phật phóng ra lối một do tuần luôn luôn cả ngày đêm 
như ngọc ma ni. 



17 


Thuở ấy, Bồ tát sanh làm người đại phú hộ tên là Uttara gặp Phật nghe pháp rồi 
phát tâm trong sạch bố thí của cải tám trăm triệu để làm phước trai tăng tới Đức 
Phật và chư Tăng. Phật thọ ký cho biết rằng còn ba muôn đại kiếp nữa sẽ thành 
một vị Phật tổ tên là Gotama. 

Khi đúng tuổi thọ Ngài nhập Niết-bàn tại chùa Medhãrãma, Ngài nguyện cho 
xá lọi tiêu tan hết, nên không có tạo bảo tháp để thờ. 

15. Vị Phật thứ nhì tên Sujãta, giáng sanh tại Sumangala. Cha tên Uggatta, 
mẹ tên Pabhãvatĩ. Khi còn ở thế gian chín ngàn năm, làm vua có cả hai 
mươi ba ngàn cung phi mỹ nữ hầu hạ, khi Ngài thấy bốn điềm rồi xuất gia. 
Lúc đi ra bằng ngựa có cả mười triệu người xuất gia theo một lượt với Ngài, 
hành đạo trong chín tháng đắc đạo dưới bụi tre ngà, bảo tọa bề cao mười 
sáu thước, tuổi thọ chín muôn năm, bề cao Ngài hai mươi lăm thước. 

Thuở ấy, Bồ tát sanh làm Chuyển luân vương có bảy báu, nghe Đức Phật ra đòi 
trong sạch đến nghe Pháp, khi nghe xong liền dâng cả bảy báu và của cải để 
làm tứ vật dụng cho Đức Phật và chư Tăng, rồi xuất gia tu hành theo Phật. Đức 
Phật tiên tri cho biết rằng: còn ba muôn đại kiếp nữa sẽ thành một vị Phật tổ 
tên Gotama. 

Khi đúng tuổi thọ Đức Phật nhập Niết-bàn tại chùa Selãrãma, người ta tạo 
một bảo tháp bề cao mười hai cây số để thờ xá lợi Ngài. 

Sau khi Đức Phật Sụịãta nhập diệt rồi, có một thời gian một muôn sáu ngàn đại 
kiếp không có Đức Phật nào ra đời. 


Sau đó có một quả địa cầu, có ba Đức Phật ra đời. 

16. Vị thứ nhất tên Piyadassĩ giáng sanh tại xứ Sudhana, cha tên Sudata, 
mẹ tên Candãdevĩ. Lúc còn ở thế có ba mươi ba ngàn cung phi mỹ nữ hầu hạ 
khi Ngài thấy bốn điềm rồi chán nản xuất gia. Lúc ra đi bằng xe, tất cả quan 
quân tùy tùng đều xuất gia theo Ngài, hành đạo trong sáu tháng, đắc đạo dưới cây 
cầy ( brãyong ) bảo tọa cao hai mươi sáu thước, tuổi thọ chín muôn năm, bề cao 
Ngài bốn mươi thước. Thuở ấy, Bồ tát sanh ra dòng Bà-la-môn tên Kassapa đại 
phú gia, vào nghe pháp phát tâm trong sạch bỏ của cải ra một ngàn triệu để cất 
chùa dâng cho Đức Phật và chư Tăng rồi quy y Tam bảo, thọ trì ngũ giới, Đức 
Phật tiên tri cho biết rằng: còn một muôn bốn ngàn đại kiếp nữa sẽ thành một vị 
Phật tổ tên Gotama. Khi đúng tuổi thọ Ngài nhập Niết-bàn tại chùa 
Assatthãrãma. 

Người ta tạo một bảo tháp bề cao ba do tuần để thờ xá lợi Ngài, không bể mà 
đóng khối thành một hình Phật đẹp như vàng ròng, giáo pháp Ngài còn lại chín 
muôn năm mới mãn. 



18 


17. Vị Phật thứ nhì tên là Atthadassĩ giáng sinh tại xứ Sobhana, cha tên 
Sãgara, mẹ tên Sudassanã khi còn ở thế một muôn năm lên làm vua có ba mươi 
ba ngàn cung phi mỹ nữ hầu hạ, khi thấy bốn điềm phát sanh chán nản đi xuất 
gia. Lúc ra đi có bốn hạng quan binh cả thảy chín triệu đều xuất gia theo Ngài, 
hành đạo trong tám tháng, thành đạo dưới cây cầy, bề cao hai mươi sáu thước, 
tuổi thọ mười muôn năm, Phật bề cao bốn mươi thước, hào quang phóng ra 
luôn luôn một do tuần xung quanh Ngài. 

Thuở ấy, Bồ tát sanh ra dòng Bà-la-môn đại phú gia Susĩma, xuất của cải ra bố 
thí cho dân chúng hết rồi xuất gia tu đạo sĩ, khi hay Đức Phật ra đời bèn bay 
xuống nghe pháp xong trong sạch bay lên cõi trời hái bông rải xuống như mưa 
cúng dường chồ Phật ngự, xong làm một căn phòng toàn bằng bông và một cây 
lọng bằng đủ thứ bông dâng Đức Phật, Ngài tiên tri cho biết rằng: còn một muôn 
bốn ngàn đại kiếp nữa người sẽ thành một vị Phật tổ tên Gotama. Khi đúng tuổi 
thọ Đức Phật nhập Niết-bàn tại chùa Anomãrãma, Ngài nguyện cho xá lọi Ngài 
bể nhỏ và hóa thành Bảo tháp xá lọi khắp nơi cho quần chúng chiêm bái tới mãn 
thời kỳ Phật pháp. 

18. Vị Phật thứ ba tên Dhammadassĩ giáng sanh tại xứ Sanara, cha tên Sabba 
Loka Sarana, mẹ tên Sunandã, khi còn ở thế đến tám ngàn năm lên làm vua có cả 
một trăm hai mươi ngàn cung phi hầu hạ. Khi thấy bốn điềm rồi chán nản xuất 
gia, vừa lúc tâm Ngài tính xuất gia thì đền đài Ngài đương ngự liền bay bổng 
lên rồi bay tới chồ cây (kram buk) bèn hạ xuống, thì tất cả cung phi mỹ nữ 
đều chạy ra khỏi đền. Ngài bèn xuất gia nơi ấy có cả một triệu người đều xuất 
gia theo Ngài, hành đạo trong bảy ngày khi đến ngày thứ tám thọ cơm trộn 
sữa đề hồ của cô Vicikoliyã dâng cho. Tối hôm ấy hành đạo dưới cây bimaba 
và đắc quả Phật. Be cao bảo tọa hai mươi sáu thước, tuổi thọ mười muôn năm, bề 
cao Ngài bốn mươi thước, lúc còn ở thế vợ tên Vicikotĩ, con trai tên 
Sunavadana. 

Đại đức Paduma là Thượng Thinh văn bên hữu. Đại đức Pussadeva là Thượng 
Thinh văn bên tả. Tỳ khưu ni Khemã là Thượng Thinh văn bên hữu. Tỳ khưu ni 
Saccanamã là Thượng Thinh văn bên tả. Đại đức Sudatta là đệ tử hầu hạ Đức 
Phật. Hai ông Subhadda và Katissaha là đại thiện nam. Hai cô Sãlisã và Kalisã là 
đại tín nữ. 

Thuở ấy, Bồ tát sanh làm Ngọc hoàng Thượng đế (trời Đế Thích) 
Sakkadevarãja bay xuống luôn cả Chư Thiên tùy tùng đảnh lễ Đức Phật. Ngài 
thọ ký và tiên tri cho biết rằng: còn một muôn bốn ngàn đại kiếp nữa người mới 
thành một vị Phật tổ tên là Gotama. 

Đúng tuổi thọ Đức Phật nhập đại Niết-bàn tại xứ Salãvatĩ. Khi người ta thiêu 
xác Ngài xong thì xá lợi Ngài dính nhau lại thành một tượng Phật như vàng 



19 


ròng. Người ta làm một bảo tháp bề cao ba do tuần để thờ xá lợi Ngài. Giáo pháp 
Ngài lưu truyền đến mười muôn năm mới mãn. 

Khi Đức Phật Dhammadassĩ nhập diệt rồi thì có một thời không gian một muôn 
ba ngàn chín trăm linh bảy đại kiếp không có Đức Phật nào ra đời cả. 


19. Mãi sau có một vị Phật tổ ra đời tên Siddhattha giáng sanh tại xứ 
Vebhãra, cha tên Udena, mẹ tên Suphassã, khi tuổi được một muôn năm, lên ngôi 
trị vì thiên hạ, có bốn mươi tám ngàn cung phi mỹ nữ hầu hạ. Khi Ngài 
thấy bốn điềm rồi chán nản xuất gia, lúc ra đi bằng xe có một triệu người tùy tùng 
đồng xuất gia theo Ngài, hành đạo trong mười tháng, đắc quả dưới cây gòn 
rừng ( kannika ). Bảo tọa cao hai mươi thước, tuổi thọ mười muôn năm, bề 
cao Ngài ba mươi thước. 

Thuở ấy, Bồ tát sanh làm bà-la-môn đại phú gia tên Maốgala bố thí hết của cải 
cho dân chúng rồi xuất gia tu đạo sĩ nơi rừng núi, khi hay tin Đức Phật đã ra 
đời dạy đạo liền đến đảnh lễ Ngài và nghe pháp. Khi nghe Đức Phật thuyết Pháp 
xong, phát tâm trong sạch bay đi hái trái mận ở nơi ranh giới quả địa cầu thật 
nhiều rất thơm tho, ngon ngọt đem về dâng cho Đức Phật và chư Tăng. Khi độ 
xong Đức Phật thọ ký và cho biết rằng còn chín mươi hai đại kiếp nữa người sẽ 
thành một vị Phật tổ tên Gotama. 

Khi đúng tuổi thọ Đức Phật Sidattha nhập Niết-bàn tại chùa Anomãrãna. Người 
ta tạo một bảo tháp để thờ xá lợi Ngài cho dân chúng chiêm ngưỡng đến khi 
mãn thời kỳ Phật pháp là mười muôn năm. 


Ke đó có một quả địa cầu có hai vị Phật tổ giáng sanh tên là: Tissa và Pussa. 

20. Đức Phật Tissa giáng sinh tại xứ Khema, cha tên Janasandha, mẹ tên 
Padumã, khi còn ở thế có đến ba muôn cung phi mỹ nữ hầu hạ. 

Khi Ngài thấy bốn điềm rồi chán nản xuất gia. Lúc ra đi có bốn vạn quân binh 
tùy tùng, có mười triệu người đồng xuất gia theo Ngài, hành đạo trong nửa 
tháng, đắc quả dưới cây cẩm lai ( asana ), bảo tọa bề cao hai mươi thước, tuổi 
thọ mười muôn năm. Be cao Ngài ba mươi thước. 

Thuở ấy, Bồ tát sanh làm vua tên Sujãta, sau chán nản sự ràng buộc vợ con của 
cải, danh lợi, Ngài bèn xuất gia tu đạo sĩ ở nơi Hy Mã Lạp sơn đắc được các pháp 
thần thông. Khi hay tin Đức Phật ra đời, bèn bay xuống nghe pháp rồi phát tâm 
trong sạch bay đi hái bông trên cung trời về kết thành cây lọng thật đẹp như 
ngọc mani dâng cho Đức Phật. Ngài thọ ký và tiên tri cho biết rằng còn chín 
mươi mốt đại kiếp nữa sẽ thành một vị Phật tổ tên là Gotama. 



20 


Khi đúng tuổi thọ Đức Phật nhập Niết-bàn tại chùa Sunandãrãma. Người ta 
thiêu xong làm một bảo tháp bề cao ba do tuần để thờ xá lợi Ngài cho đến khi 
mãn thời kỳ Phật pháp là mười muôn năm. 

21. Vị Phật thứ hai tên Pussa, giáng sanh tại xứ Kãsika, cha tên Jayasena, mẹ 
tên Sirimã, khi ở thế tuổi được chín ngàn năm, lên làm vua có ba muôn cung phi 
mỹ nữ hầu hạ. Khi thấy bốn điềm rồi chán nản xuất gia. Lúc ra đi bằng xe giá có 
mười triệu quan quân tùy tùng đồng xuất gia theo Ngài hết. Ngài hành đạo trong 
sáu tháng bảy ngày, đắc đạo dưới cây tầm ruột rừng, bề cao bảo tọa chín thước, 
tuổi thọ Ngài chín muôn năm, bề cao Ngài hai mươi chín thước. 

Thời kỳ ấy, Bồ tát sanh làm vua tên Vijitavi, khi vào nghe pháp phát tâm 
trong sạch thỉnh Phật và chư Tăng vào đền trai tăng, xong xin xuất gia đầu 
Phật. Phật thọ ký cho và tiên tri cho rằng: còn chín mươi mốt đại kiếp nữa sẽ 
thành một vị Phật tổ tên Gotama. 

Khi đúng tuổi thọ Đức Phật nhập Niết-bàn, Ngài nguyện xá lợi rải rác khắp 
nơi cho người chiêm ngưỡng. 


22. Ke tiếp, quả địa cầu có một vị Phật ra đời tên là Vipassĩ, giáng sanh tại 
xứ Bandhumavatĩ, cha tên Bandhumã, mẹ tên Bandumatĩ. Khi sanh ra mọi người 
đều không bịnh hoạn và lo sợ tai hại chi cả, đến khi tuổi đúng tám ngàn năm 
lên làm vua có bốn mươi ba ngàn cung phi mỹ nữ hầu hạ. Khi thấy bốn điềm 
rồi chán nản xuất gia. Lúc ra đi bằng xe giá, có đến tám mươi bốn ngàn người 
đồng xuất gia theo Ngài, hành đạo trong tám tháng, đắc đạo dưới cây cẩm lai, 
bề cao bảo tọa hai mươi lăm thước, tuổi thọ tám muôn năm, bề cao Ngài bốn mươi 
thước. Hào quang trong người Phật túa ra luôn luôn một do tuần xung quanh. 

Thuở ấy, Bồ tát sanh làm Long vương Nãga, có thần thông quảng đại biết hóa 
một căn phòng thật lớn bằng bảy thứ báu rồi thỉnh Phật và chư Tăng tới để trai 
tăng bố thí. Xong rồi dâng bảo tọa bằng bảy thứ ngọc báu cho Đức Phật Ngài thọ 
ký và tiên tri cho biết rằng còn chín mươi đại kiếp sẽ thành một vị Phật tổ tên là 
Gotama. 

Khi đúng tuổi thọ Đức Phật nhập Niết-bàn tại chùa Sumittãrama, xá lợi Ngài 
không bể nhở ra mà dính lại thành một tượng Phật thật đẹp, người ta làm một bảo 
tháp cao bảy do tuần để thờ xá lợi Ngài. Giáo pháp để lại tám muôn năm mới mãn. 

Khi Đức Phật Vipassĩ nhập diệt rồi có một thời không gian là năm mươi chín 
đại kiếp không có Đức Phật nào ra đời. 


Ke đó quả địa cầu có hai vị Phật tổ ra đời. 



21 


23. Vị thứ nhất tên là Sikhĩ giáng sanh tại xứ Aranavatĩ, cha tên Arunavatta, 
mẹ tên Pabhavatĩ. Khi tuổi được bảu ngàn năm lên làm vua, có cả hai mươi bốn 
ngàn cung phi mỹ nữ hầu hạ. Khi thấy bốn điềm rồi chán nản bỏ ngôi vua xuất 
gia. Lúc ra đi bằng tượng có bảy muôn người hầu hạ theo Ngài rồi xuất gia hết, 
hành đạo trong tám tháng, đắc quả dưới gốc cây xoài tượng, bảo tọa bề cao 
mười hai thước, tuổi thọ bảy muôn năm, bề cao Ngài ba mươi lăm thước. 
Hào quang Ngài luôn luôn túa ra ba do tuần, sáng ngời rực rỡ, che lấp ánh mặt 
trời, mặt trăng. 

Thuở ấy, đức Bồ tát sanh làm vua tên là Arindama, tại xứ Paribhutta, khi 
Đức Phật ngự tới xứ ấy, đức vua hết sức trong sạch đến đảnh lễ dưới chân Ngài 
rồi thỉnh Phật và chư Tăng ngự trong thành làm phước trai tăng trong ba tháng. Khi 
đúng ba tháng rồi dâng cà sa và các món phụ tùng nhà sư. Đức Phật thọ ký và 
cho biết còn ba mươi đại kiếp nữa sẽ thành một vị Phật tổ tên là Gotama. 

Khi đúng tuổi thọ Ngài nhập Niết-bàn tại chùa Assãrãna, người ta tạo một bảo 
tháp cao ba do tuần để thờ xá lợi Ngài, giáo pháp hưng thạnh đến bảy muôn 
năm. 

24. Đức Phật thứ hai tên Vessabhũ giáng sanh tại xứ Anupama, cha tên 
Suppatita, mẹ tên Yasavatĩ. Khi được sáu ngàn năm thì lên ngôi vua có ba muôn 
cung phi mỹ nữ hầu hạ. Khi thấy bốn điềm rồi chán nản bỏ ngôi vua đi xuất gia, 
lúc ra đi có quan quân xe giá tùy tùng, bảy muôn người đều xuất gia theo Ngài, 
hành đạo trong sáu tháng đắc quả dưới cây long thọ (sãỉã) bảo tọa bề cao hai mươi 
thước. Có Đại đức Sona là Đại Thinh văn bên hữu, Đại đức Utara là Thượng 
Thinh văn bên tả, Đại đức Upasanta là đệ tử hầu cận, có tỳ khưu ni tên Ramã 
và Samãlã là Thượng Thinh văn tả hữu về phái nữ, có ông Sottika và Rambha là 
đại thiện nam và cô Gotamĩ và Sirimã là đại tín nữ. 

Thuở ấy, đức Bồ tát của chúng ta sanh làm vua tại xứ Sarabhavatĩ, Ngài tên là 
Sudassana, khi Đức Phật ngự tới xứ ấy, đức vua vào đảnh lễ Ngài và nghe pháp, 
khi nghe pháp xong phát tâm trong sạch thỉnh Phật và chư Tăng làm phước trai 
tăng xong, cất một tịnh thất bằng cây trầm hương dâng Đức Phật rồi xin xuất gia 
hành đạo theo Phật. Ngài rất sốt sắng hành cả mười pháp đầu đà, rất vui thích 
trong sự học hỏi Tam tạng, Đức Phật bèn thọ ký tiên tri cho biết rằng, còn ba 
mươi đại kiếp nữa sẽ thành Phật tổ Gotama. 

Khi đúng tuổi thọ sáu muôn năm, Ngài nhập Niết-bàn tại chùa Hemãrãma, xá lợi 
Ngài bể nhỏ và chia rải rác khắp nơi cho người chiêm bái. 

Sau khi Đức Phật Vessabhũ nhập diệt rồi có một thòi không gian hai mươi chín 
đại kiếp không có Đức Phật nào ra đời dạy đạo cả. 



22 


Cho tới quả địa cầu chúng ta đương ở hiện tại đây, có năm vị Phật tổ giáng 
sanh (ba vị quá khứ, một vị hiện tại và một vị lai): vị quá khứ là Kakusandha, 
Konãgamana và Kassapa; vị hiện tại là Gotama; vị tương lai là Metteyya (Di 
Lặc). 

25. Đức Phật Kakusandha giáng sanh tại xứ Khemavatĩ, cha tên Aggidatta 
dòng Bà-la-môn, làm thái sư cho đức vua Khemankara, mẹ tên Visãkhã. Khi tuổi 
được bốn muôn năm, Ngài hưởng cả gia tài của cha là Bà-la-môn, làm quan thái 
sư cho đức vua mà có quyền hành hơn vua, vì làm thầy dạy dồ vua. Lúc còn là 
Bồ tát có ba muôn mỹ nữ luôn luôn hầu hạ, và bốn muôn người trai trẻ tùy tùng. 
Khi Ngài thấy bốn điềm rồi phát tâm chán nản đi xuất gia, có bốn muôn người 
tùy tùng đưa người đi xuất gia theo Ngài, hành đạo trong tám tháng, khi thọ cơm 
sữa dê của cô Vajirindha, đi đến gốc cây sung ( sirisa ), lãnh tám bó tranh của 
Subhadda, rồi trải dưới gốc cây đắc quả, bảo tọa bề cao mười bảy thước. Ngài 
hành đạo nơi ấy tuổi thọ bốn muôn năm, bề cao Ngài hai mươi thước, hào quang 
Ngài luôn luôn tủa ra chung quanh Ngài mười do tuần. Bồ tát lúc ấy sanh làm 
vua tên Khema, trong sạch làm phước trai tăng tới Đức Phật và chư Tăng, lại 
yêu cầu hộ độ bốn món vật dụng là y phục, vật thực, chồ ở, thuốc men, thật 
lâu, mãi sau lại bỏ ngôi xuất gia theo Phật, thọ trì Tam học rất siêng năng hành 
đạo. Đức Phật bèn thọ ký và tiên tri cho biết rằng: thầy Tỳ-khưu này sẽ thành 
một vị Phật tổ thứ tư tên là Gotama trong quả địa cầu này vậy. 

Đức Phật Kakusandha có hai vị Đại đức là Vidhura và Sanjiva là Thượng Thinh 
văn hữu tả, có hai vị tỳ khưu ni tên là Sãmã và Campakã là hữu và tả Thượng 
Thinh văn phái nữ. Có Đại đức Buddhija là đệ tử hầu cận Phật, có hai đại thiện 
nam là Accuta và Sumana, có hai đại tín nữ là Nandã và Sunandã. 

Khi đúng tuổi thọ, Đức Phật nhập Niết-bàn tại chùa Khemãrãma. Người ta 
làm một bảo tháp bề cao bốn cây số để thờ xá lợi Ngài. Giáo pháp Ngài hưng 
thạnh tới bốn muôn năm mói mãn. 

Sau khi ấy tuổi thọ chúng sanh dần dần giảm bớt xuống tới mười tuổi hoặc hơn 
chút ít, vì lòng hung dữ độc ác của chúng sanh, khi chán nản đến tội ác, lại quay 
về làm điều thiện thì tuổi thọ lần lần tăng lên đến tuổi một a-tăng-kỳ năm mới 
già chết. 

Rồi lần lần hạ xuống cho tới thời gian tuổi thọ chúng sanh còn ba muôn năm. 

26. Khi ấy Đức Phật Konãgamana giáng sanh tại xứ Sobhavãtĩ, cha tên 
là Yannadatta dòng Bà-la-môn làm quan thái sư và thầy dạy dồ đức vua 
Sobhavãtĩ, mẹ tên Uttarã. Khi Bồ tát tuổi được ba ngàn năm, thì được lãnh trọn 
cả gia tài của cha mẹ, có ba tòa lâu đài và mười sáu ngàn mỹ nữ hầu hạ, vợ tên 
Rucigattã, con trai tên Sattavãha. Khi Bồ tát thấy bốn điềm rồi bỏ đi xuất gia, đi 
bằng tượng có ba muôn người tùy tùng theo Ngài đều xuất gia theo hết, hành đạo 



23 


trong sáu tháng, đắc đạo dưới cây sung, bảo tọa cao mười thước, tuổi thọ ba 
muôn năm, bề cao Ngài mười thước. Bồ tát lúc ấy sanh làm vua tên Pabbata tại 
xứ Mithilã. Khi nghe Đức Phật đã ra đời bèn đến nơi đảnh lễ thỉnh Đức Phật và 
chư Tăng trai tăng bố thí trong bảy ngày và thỉnh Phật nhập hạ ba tháng. Ngài hết 
lòng hộ độ bốn món vật dụng đến khi ra hạ làm lễ dâng ca-sa cho Phật và chư Tăng. 
Đức Phật bèn thọ ký và tiên tri cho biết rằng, còn cách một vị Phật tổ cũng trong 
kiếp này thì người cũng thành một vị Phật tổ tên Gotama. 

Đức Phật Konãgamana có hai vị Đại đức tên Bhiyyosa và Uttara là Thượng 
Thinh văn tả hữu, có hai vị tỳ khưu ni tên Samuddã và Uttara là Thượng Thinh 
văn tả hữu về phái nữ. Có Đại đức Sotthija là đệ tử hầu cận Đức Phật. Có hai 
đại thiện nam là Ưgga và Sommadeva, có hai đại tín nữ là Sivalã và Sãmã, là 
người hộ trì Phật Pháp. 

Khi đúng tuổi thọ ba muôn năm Ngài nhập Niết-bàn tại chùa Dhamma 
Sabhãrãma, xá lợi Ngài nguyện cho bể nhỏ ra và bay khắp nơi cho mọi người 
chiêm bái. 

27. Sau khi ấy tuổi thọ chúng sanh lần giảm xuống còn mười tuổi hoặc hơn, 
rồi lần lần trở lên cho tới tuổi một a-tăng-kỳrồi hạ xuống lần lần tới thời đại chúng 
sanh tuổi thọ được hai muôn năm thì Đức Phật Kassapa giáng sanh tại xứ 
Bãrãnasĩ, cha tên là Brahmadatta, dòng Bà-la-môn làm quan thái sư và thầy chỉ 
dạy đức vua. Khi Bồ tát tuổi được hai ngàn năm thì gia tài cha mẹ, ba tòa lâu đài, 
có cả bốn mươi tám ngàn mỹ nữ hầu hạ. Khi dạo vườn thấy bốn điềm chán nản 
xuất gia. Lúc ấy cả đền đài Ngài đang ở, bay tới gốc cây da hạ xuống. Ngài bèn 
xuất gia nơi ấy, có cả mười triệu người đồng xuất gia theo Ngài hành đạo trong 
bảy ngày, thành đạo dưới gốc cây da, bảo tọa bề cao hai mươi thước, tuổi thọ 
Ngài hai muôn năm, bề cao Ngài mười thước. 

Ngài có hai Đại đức tên Tissa và Bhãradvãja là Thượng Thinh văn tả hữu, và 
hai vị tỳ khưu ni tên Anulã và Uruvelã là Thượng Thinh văn tả hữu bên phái 
nữ. Có Đại đức Sabbãmitta là đệ tử hầu cận Đức Phật, có hai đại thiện nam hộ 
độ Ngài là Sumangala và Ghãtikarã, có hai đại tín nữ là Vijitasenã và cô Bhaddã 
hộ độ Ngài. 

Lúc ấy, Bồ tát sanh làm Jotipãla thông suốt ba bộ kinh Phệ đà. Khi vào nghe 
pháp trong sạch, xin xuất gia tỳ-khưu, rất siêng năng thọ trì tam học và thuộc nằm 
lòng Tam tạng. Đức Phật thọ ký và tiên tri cho biết rằng, người sẽ thành một vị 
Phật tổ kế Như Lai tên là Gotama vậy. 

Khi đúng tuổi thọ Đức Phật Kassapa nhập Niết-bàn tại vườn Setapya, người ta 
làm một bảo tháp thờ xá lợi Ngài cho người chiêm bái, đến khi mãn thời kỳ Phật 
pháp là hai muôn năm. 



24 


28. Vị Phật hiện tại - Đức Phật Tổ Gotama 

Rồi đức Thích Ca Mâu Ni liền thuyết pháp cho Đại đức Xá-Lợi-Phất nghe 
rằng: “Tất cả 28 vị Phật tổ đã qua Như Lai đều gặp Phật cả, nhưng chỉ có được 
25 vị là từ Đức Phật Nhiên Đăng ( Dĩpahkãra) thọ ký cho đến Đức Phật Ca- 
Diếp ( Kassapa ) là bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, Như Lai đã thực 
hành theo mười điều ba-la-mật iparãmi) đã tròn đủ. Khi kiếp chót sanh lên cung 
trời Đâu Suất ( Tusita ), Chư Thiên mười ngàn thế giới tới thỉnh Như Lai giáng 
sanh để độ đời, Như Lai nhận lời bèn coi có đủ năm điều mà chư Phật quá khứ và 
vị lai cũng đều xem xét y nhau cả rồi mới giáng sanh. Năm điều ấy là: 

- Ngài xem coi xứ sẽ giáng sanh, không ngoài xứ trung Ản Độ. 

- Ngài xem coi châu nào sẽ giáng sanh, không ngoài Nam Thiện Bộ châu 
ựambũdipà). 

- Ngài xem coi dòng nào Ngài sẽ giáng sanh, không ngoài hai dòng Bà-la- 
môn và Vua. 

- Ngài xem coi tuổi thọ chúng sanh: là không quá mười muôn, không dưới 
một trăm tuổi, nếu chúng sanh tuổi sống dài hơn mười muôn thì không 
thấy cái khổ già đau chết, còn dưới một trăm tuổi thì nhiều ái dục phiền não 
lắm khó mà độ được. 

- Coi tuổi Phật mẫu, khi sanh Ngài ra rồi, trong bảy ngày phải thăng hà, về 
hưởng phước báu trên cung trời, vì một vị Phật mẫu khi sanh Bồ tát ra rồi 
thì không ai được làm lem lấm tình dục nữa. 

Các vị Bồ tát xem đủ điều trọn vẹn rồi mới giáng sanh. Khi Bồ tát hứa với Chư 
Thiên rồi bèn giáng sanh xuống xứ Kapilavatthu, trung Ãn Độ (hiện nay tại 
xứ Nepal), tên là Sĩ-Đạt-Ta ( Sidhattha ), cha tên Sudhodana, mẹ tên Mahã 
Mayã. Lúc Ngài giáng sanh, thì có bảy điềm khác cũng sanh ra một lượt với Ngài 
là: Đại đức Ãnanda, cô Yasodharã là vợ Ngài, Chanda là người giữ ngựa, 
kãludãyi là quan hầu, ngựa Kanthaka, cây bồ đề, những hầm của bảy báu. 

Khi sanh ra đúng ngày Rằm tháng tư, Ngài đi bảy bước, tay chỉ thiên, tay chỉ 
địa và nói: “Trên trời dưới đất chỉ có mình ta là cao thượng đáng tôn kính, kiếp 
này là kiếp chót của ta vậy 

Khi lớn lên, vua cha làm ba tòa lầu, có bốn muôn cung phi mỹ nữ hầu hạ. Đúng 
mười sáu tuổi thì cưới công chúa Da-Du-Đà-La ( Yasodharã ) và được nhường ngôi 
vua cho. Ngài hưởng ngôi vua mười ba năm, đúng hai mươi chín tuổi thì hoàng 
hậu trổ sanh thái tử tên Ra-Hầu-La ( Rãhula ). Khi Ngài đi dạo ngoài vườn thành 
thấy bốn điềm là: người già, người bịnh, người chết và một thầy tu, chán nản bỏ 
ngôi vua đi xuất gia. Lúc đi ra cưỡi ngựa, hành đạo trong sáu năm khổ hạnh 
còn da bọc xương. 



25 


Một hôm Ngài nghĩ rằng, con đường khổ hạnh không thể nào đắc quả được, 
Ngài bèn bỏ con đường ấy mà thực hành theo con đường trung đạo, đến ngày 
rằm tháng tư, Ngài thọ cơm trộn sữa dê của cô Sujãtã, rồi thành đạo dưới cây bồ 
đề. Canh đầu, Ngài đắc túc mạng minh, biết rõ tiền kiếp của mình và chúng sanh. 
Canh giữa, Ngài đắc thiên nhãn minh, thấy rõ sự sanh tử luân hồi của chúng 
sanh tùy theo duyên nghiệp lôi cuốn mãi mãi. Canh chót, Ngài đắc Lậu tận 
minh, là thấy rõ các pháp trầm luân ( ãsava) và diệt tận cả ái dục phiền não. Đúng 
hừng sáng thì Ngài hoàn toàn thành một bậc Chánh đẳng Chánh giác. 

Ngài hưởng đạo quả Niết-bàn bốn mươi chín ngày. Rồi trời Phạm Thiên xuống 
thỉnh Ngài đi thuyết pháp độ đời. Ngài nhậm lời bèn đi đến vườn lộc giả Isipatana 
Migadãyavana chuyển Pháp luân đầu tiên độ năm thầy Kiều Trần Như, và 
một trăm tám mươi triệu Chư Thiên và Phạm Thiên, đều đắc đạo quả. Pháp Ngài 
thuyết là phải lánh xa hai con đường là khổ hạnh và lợi dưỡng, là phải thực 
hành theo con đường bát chánh là: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, và thấy rõ cái khổ, 
thấy rõ ái dục là nguyên nhân phát sanh cái khổ, thấy rõ Niết-bàn là nơi diệt khổ, 
thấy rõ Bát chánh đạo thực hành theo để diệt khổ. 

Trong bốn mươi lăm năm trường vẫn thuyết Pháp độ đời, tuổi thọ Ngài chẵn 
đúng tám mươi, ngày Rằm tháng tư mới nhập Niết-bàn tại xứ Kusinãrã dưới bóng 
hai cây song long thọ (, sãlã ). Be cao Ngài sáu thước, tuổi thọ chẵn tám mươi, bảo 
tọa bề cao hai mươi thước, hào quang túa lối một sải. Có hai vị Đại đức Xá-Lợi- 
Phất và Mục-Kiền-Liên là Thượng Thinh văn tả hữu, có Đại đức Ãnanda là 
đệ tử hầu cận, có hai vị tỳ khưu ni là Khemã và Uppalavannã là Thượng Thinh 
văn tả hữu về phái nữ, có hai ông Cittaka và Hatthalavaka là đại thiện nam, 
có hai cô Nandãmada và Uttarã là đại tín nữ. 

Sau khi Ngài nhập diệt, xá lợi Ngài chia ra tám phần cho người tại bảo tháp để 
thờ, giáo pháp Ngài còn hưng thạnh đến năm ngàn năm mới mãn. 


Chư Phật vị Lai -có mười vị. 

Nguyên nhân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết về mười vị Phật tổ giáng 
sanh trong ngày vị lai là: một hôm bà Gotamĩ là dưỡng mẫu của Đức Phật, chính 
là em ruột của hoàng hậu Mahã Mayã, tự tay bà quay chỉ dệt, may và nhuộm 
lấy hai tấm y ca-sa thật quý định đem dâng cho Đức Phật. Ngài chỉ lãnh lấy 
một lá y, còn một lá y Ngài bèn bảo đem dâng cho chư Tăng, bà đem dâng từ 
vị Đại đức cho tới chót không ai dám nhận vì nghĩ rằng: nếu không ai dám lãnh 
thì bà sẽ đem dâng lại cho Đức Phật, khi tới sau cùng có một vị tỳ-khưu mới tu, 
ông thọ lãnh tấm y và tính đem dâng lại cho Đức Phật, các vị còn phàm có ý khi 
dể cho rằng người không đức tin và không tôn kính. Bà Gotamĩ có ý buồn vì 
dâng cho vị mới tu, sợ mình ít phước. 



26 


Đức Phật hiểu ý bèn giảng giải rằng: “Ai có lòng trong sạch dâng cúng đến chư 
Tăng thập phương thì sẽ được nhiều phước báu hơn dâng đến Như Lai”. 

Khi xong lễ, vị tỳ-khưu ấy tên là Ãsajjĩ bèn đem tấm y ấy vào nơi Phật ngự mà 
dâng cho Ngài, và nguyện cho thành một vị Phật tổ trong ngày vị lai. Đức Phật 
cười chúm chím, lúc ấy hai cái răng nhọn hàm dưới túa hào quang thấu đến cung 
trời Phạm Thiên, hai cái ở hàm trên thấu xuống tới cõi địa ngục A-tỳ. Đại 
đức Ãnanda thấy vậy bèn quỳ xuống bạch Phật rằng: “Có điều chi lạ mà Đức Thế 
Tôn cười rõ rệt ?” (vì chư Phật không bao giờ cười mà không có nguyên nhân), 
Phật bèn đáp rằng: “Này Ãnanda. Tỳ-khưu Asajjĩ đây sau này sẽ thành một vị 
Chánh đẳng Chánh giác kế vị Như Lai tên là Di Lặc Phật (Mettayya)”. Đức Phật 
chỉ nói tóm tắt có bao nhiêu rồi vào tịnh thất yên nghỉ. 

Lúc ấy chư Tăng đang tụ hội tại giảng đường bàn bàn luận luận với nhau, không 
biết chư Phật tổ vị lai oai lực và giáo pháp như thế nào. Những lời bàn luận ấy lọt 
vào nhĩ thông Đức Phật, Ngài bèn ra ngự nơi giảng đường, lúc ấy Đại đức Xá- 
Lợi-Phất bèn quỳ xuống bạch Phật rằng: xin Ngài mở lòng bác ái giảng giải cho 
biết oai lực và Giáo pháp của Phật vị lai. Nhân đó mà Đức Phật mới giảng giải về 
mười vị Phật vị lai. 

Đức Phật bèn giảng rằng: Này Xá-Lợi-Phất, sau khi Như Lai nhập diệt rồi thì có 
năm điều tiêu hoại là: 

- Adhigãma antaradhãna: tiêu hoại đạo quả. Đúng một ngàn năm sau khi Như 
Lai nhập diệt thì không còn có ai đắc đạo quả A-la-hán, luôn cả lục thông 
và tuệ phân tích thuộc nằm lòng Tam tạng nữa. 

— Pariyatti antaradhãna: tiêu hoại về Pháp học, là khi đúng hai ngàn năm không 
có ai thuộc nằm lòng Tam tạng và mất lần lần và bắt đầu mất Tạng 
Abhidhamma (Vi Diệu Pháp), Sutta (Kinh) rồi mới tới Luật (Vinaya) (vì 
Luật mà mất thì đạo cũng không còn, vì Luật là nền tảng của Phật giáo - 
Vinayo sãsanamulam). Thật vậy, hiện nay ít có ai chú trọng mà học cho 
nằm lòng Tạng Abhidhamma (Vi Diệu Pháp) vì khó nhớ và lý luận sâu xa 
lắm. 

- Pãtipatti antaradhãna: tiêu hoại về Pháp hành, vì khi đúng ba ngàn năm thì 
ít ai mến pháp hành, vì thực hành theo là một điều khó, mà thật vậy, hiện 
nay Phật pháp mới qua gần 2498 năm mà rất ít nhà sư ưa mến sự hành 
đạo giải thoát. 

— Liủga antaradhãna: tiêu hoại Tăng tướng, khi đúng bốn ngàn năm thì 
chư Tăng lúc bấy giờ như người thế, vì hội nhau lại bàn rằng, mặc y 
xùng xinh khó bề làm công việc rồi đồng lòng bỏ y ca-sa, chỉ mặc quần áo 
như kẻ thế mà lấy một miếng vải vàng (ca-sa) cột vào cổ tay hoặc vắt trên 
vai, hoặc dắt mép tai cho biết người tu thôi, vì bận việc làm ruộng rẫy bán 



27 


buôn như người thế tục. Trong lúc ấy có ít người tu đi hóa trai (trì bình 
khuất thực), chỉ lấy hai cái quảu (thúng nhỏ lớn hơn cái ô) thoa dầu chai, 
đề lên hai cái giống, quảy đi khuất thực như người gánh đồ đi bán (Tam 
tạng, quyển 28 trang 226). 

- Dhãtu antaradhãna: tiêu hoại xá lợi, hiện nay xá lợi rải rác khắp nơi cho 
Chư Thiên và nhân loại chiêm bái, khi đúng năm ngàn năm thì tất cả những 
xá lại ấy bay về đóng thành khối, hoá thành một vị Phật tại Bồ Đề Đạo Tràng 
(Buddhagãya) tại Trung Ân Độ, thuyết pháp độ chúng sanh đắc thành đạo 
quả vô số kể trong bảy ngày rồi lửa tự nhiên trong kim thân phát cháy tiêu xá 
lợi. Ke từ ấy, giáo pháp Ngài hoàn toàn tiêu diệt. 

Sau khi mãn thời kỳ Phật Pháp rồi, tâm chúng sanh không phân biệt tội phước 
chi cả, lần lần hung dữ độc ác, tuổi thọ lại giảm lần lần xuống cho đến khi mười 
tuổi hoặc ít hơn chút ít. Như hiện nay ai biết lo tu hành, đức hạnh hiền từ, thì 
người ta khen ngợi, trái lại lúc ấy chúng sanh ai hung dữ độc ác, bất lương 
thì người lại khen (mà ác thì dễ làm hơn thiện) nên con người càng ngày càng 
hung dữ, nhìn nhau như các loài thú dữ muốn cắn xé ăn thịt nhau. Lúc ấy sanh lên 
một trận tàn sát lẫn nhau (Satthantara Kappa - Tam tạng quyển 18, Chư Thiên, 
trang 148), thây chết dày đặc trên quả địa cầu, chỉ còn lại ít người lương thiện 
không ưa thích sự sát hại, chạy trốn vào rừng sâu núi thẳm, khi yên trận tàn sát 
ấy rồi, ra ngoài gặp ai còn sót lại, cũng đồng xin đừng sát hại lẫn nhau nữa 
(đã giữ được một giới sát sanh) nên con những người ấy tuổi lên được 20 hoặc 
25 tuổi, rồi lại hứa không lấy của ai (lại giữ giới không trộm cắp) những người 
con cháu lại thêm tuổi lên đến 50 năm, cứ thế mãi lần lần giữ cả ngũ giới là không 
sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói láo, uống rượu thì tuổi thọ của những con cháu 
sau sau ngày càng thêm lên mãi cho đến tuổi một a-tăng-kỳ năm mới chết. 

Sống mãi không chết cũng chán, mới có một hạng người nói rằng mình làm theo 
ông bà hoài nên không thấy ai chết hết, lại bắt đầu sát sanh nên con cháu lại hạ 
xuống còn nửa a-tăng-kỳ rồi lần lần bỏ bớt giới hạnh thì tuổi lại càng hạ xuống 
mãi mãi cho đến khi chúng sanh tuổi còn mười muôn năm. 

1. Lúc ấy Đức Phật Di Lặc mới giáng sanh dạy đạo. Ngài giáng sanh tại xứ Ketu 
Mettĩ, cha tên Subrama, mẹ tên Bhramavatĩ, lúc ở thế có ba mươi muôn cung 
phi mỹ nữ hầu hạ. Khi thấy bốn điềm rồi chán nản xuất gia, lúc xuất gia thì bay 
cả lâu đài có vô số vua, chư hầu và quan quân đồng xuất gia theo Ngài hành đạo, 
trong bảy ngày thì đắc quả dưới cây mù u, tuổi thọ tám muôn năm, bề cao Ngài 
bốn mươi bốn thước. Ngài dòng Bà-la-môn, hào quang ở nơi ngực, hai bàn tay 
và đầu gối Ngài sáng ra cả ngày và đêm thấu đến mười thế giới ta-bà, người ta 
không thể phân biệt ngày đêm vì hào quang che lấp cả mặt trời và mặt trăng, 
người ta chỉ thấy bông nở hoặc tàn, hoặc là nghe tiếng gà gáy mà phân biệt ngày 



28 


đêm luôn luôn cho đến khi Ngài nhập diệt. Ngài đã thực hành tu muời pháp ba- 
la-mật muời sáu a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp. 

Này Xá-Lợi-Phất, Nhu Lai chỉ kể về một pháp ba-la-mật của Ngài là: có một 
kiếp sanh làm Chuyển luân vuơng tên Saốgha Cakka. Bồ tát có bảy báu trị vì 
thiên hạ 101 nuớc chu hầu trên thế giới, khi hay tin một vị sa-di cho hay rằng 
có Đức Phật, Pháp, Tăng đã ra đời, Ngài vui mừng đến ngất nguời ba lần, sau 
lại bố thí ngôi báu cho ông sa di ấy, bèn đi chân không đến noi Phật ngự, đi một 
ngày đầu lỡ cả hai chân, máu chảy ròng ròng đi không đuợc nữa, qua ngày sau 
Ngài bò bằng hai tay và hai đầu gối, đuợc một ngày cũng chảy máu cả, qua 
ngày sau Ngài bò không đuợc bèn truòn đi bằng ngực, lả ngực máu chảy ròng 
ròng, không thể truòn đuợc nữa, nhung chua gặp Đức Phật, chỉ mới nửa đuờng. 

Lúc ấy Đức Phật Sirimatti biết đuợc bèn hóa ra nguời đánh xe chạy tới bảo tránh, 
Bồ tát nói tôi không thể nào tránh đuợc vì mình mẩy lở hết. Đức Phật bèn hỏi 
nguời đi đâu. Bồ tát nói tôi muốn đi gặp Phật. Đức Phật nói: thôi để tôi đua giùm 
cho. Rồi Ngài xuống xe bồng Bồ tát để lên xe giả. Đánh xe một chút thì nói đây 
tới cửa chùa, mời ông xuống, lúc ấy có vị trời Đe Thích biết đuợc bèn mang 
một gói com và một bầu nuớc tói cho, phần thì bịnh và đói nên lãnh com nuớc, 
khi thọ thực xong thì tất cả vết thuong đều lành lại hết và khỏe mạnh lại nhu 
thuờng. Bèn vào yết kiến Phật nhằm lúc đang thuyết Pháp nguời ta hằng vạn 
vạn, nhung êm nhu tờ. Bồ tát vào đảnh lễ xong xin Đức Phật thuyết Pháp cho 
nghe, khi nghe đuợc một câu kệ lại bạch Phật xin ngừng để Ngài bố thí Pháp. 
Ngài bèn lấy móng tay nguyện bén nhu guom rồi cắt lấy đầu mình để trên hai 
bàn tay mà cúng duờng cho Pháp bảo, sau khi Phật thuyết xong thì ngã xuống 
chân Ngài mà chết. 

Này Xá-Lợi-Phất, vì Bồ tát không kể đến thân mình bò truòn đến lở hết, nên khi 
thành Chánh quả có hào quang túa ra noi ngực, hai bàn tay và hai đầu gối luôn 
luôn thấu đến muòi ngàn thế giới và không tiếc mạng sống, dám bố thí cho Pháp 
bảo nên khi thành Chánh quả tuổi thọ đến tám muôn năm. 

Sau khi Đức Phật Di Lặc nhập diệt rồi thì tuổi thọ chúng sanh càng ngày càng 
giảm xuống cho tới khi tuổi chỉ còn muòi năm là già rồi, lần lần không còn chúng 
sanh nào sanh lên quả địa cầu cả. Truớc khi một trăm ngàn năm tới kiếp hoại thì 
Chu Thiên bay trên không trung kêu la báo tin cho biết còn mấy năm nữa thì sẽ 
tiêu hoại quả địa cầu. Khi ấy chúng sanh sợ sệt chán nản, ai ai cũng ráng lo tu 
hành lần lần sanh về cõi trời Dục giới, Chu Thiên ở cõi trời này cũng hãi hùng 
kinh khủng quả địa cầu cháy thì cũng cháy luôn cả sáu tầng trời Dục giới và hai 
cõi trời Sắc giới là: Pãrisajjã và Porohitta nữa, nên kinh sợ rồi ráng tham thiền 
cho đắc các cõi thiền bậc trên, cho đến khi sanh về hết trên cõi tròi sắc giới. Khi 
quả địa cầu không còn ai ở nữa thì mặt trời lần lần mọc lên hai mặt trời, một thời 
gian thật lâu, lại mọc lên ba, bốn, năm, sáu, bảy mặt trời thì lúc bấy giờ nuớc 



29 


biển khô khan không còn một giọt. Chừng ấy, lửa phát lên cháy cả quả địa cầu 
rồi tiêu hoại và cháy luôn cả sáu cung trời Dục giới và hai cõi trời sắc giới tầng 
dưới chót. Ke từ đó chỉ còn khí hư u minh cho đến khi cấu tạo quả địa cầu mới 
khác. Từ đó một thời không gian là a-tăng-kỳ kiếp không có vị Phật tổ nào ra 
đời dạy đạo cả. 


Ke sau đó có quả địa cầu có hai vị Phật tổ giáng sanh là: Ramadeva và 
Dhammarặi ãmuni. 

2. Vị thứ nhất tên Rãmadeva khi thấy bốn điềm rồi chán nản nên xuất gia, 
thành đạo dưới gốc cây thị, tuổi thọ chín muôn năm, bề cao Ngài bốn mươi thước, 
hào quang túa ra sáng khắp cả thế giới luôn luôn ngày đêm chớp nhoáng tới lui 
trên hư không chẳng ngừng nghỉ. Do nhờ pháp ba-la-mật của Đức Phật mà có 
cây như ý thọ ( kãỉabriksa ) mọc lên rất nhiều để cho chúng sanh cần dùng. Cây 
như ý thọ này có mãnh lực phi thường, là bất cứ ai muốn điều chi, như y 
phục, vật thực, đồ trang điểm chi chi... lại tới cây ấy ước thì sẽ được theo như 
ý muốn. Đây là nhờ pháp nguyện lực ba-la-mật của Đức Phật. Cho nên, chúng 
sanh lúc ấy khỏi cực nhọc nên ai ai cũng đều tu hành, vì chúng sanh nào sanh 
ra kịp Phật thì Ngài độ tận chúng sanh, ít lắm cũng được sanh về cõi trời hết thảy. 

Nói về một pháp ba-la-mật của ngài: có một kiếp sanh ra tên là Nãrada gặp Đức 
Phật Kassapa (Ca-Diếp) ra đời, vào nghe Pháp thấy hào quang trong mình Đức 
Phật phóng ra sáng ngời rực rỡ bèn phát tâm trong sạch bố thí mạng sống mình, 
cúng dường cho Phật và nguyện cho thành một vị Chánh giác có nhiều hào quang 
như Ngài. Nguyện xong liền lấy miếng vải nhúng dầu quấn vào mình đốt lên 
cúng dường cho Đức Phật. Khi lửa cháy lên thì mùi bay lên thơm bát ngát. 
Khi cháy xong chồ ấy mọc lên một bông sen bằng ngọc, mọi người đều cho 
là ông Nãrada sẽ thành một vị Phật tổ như ý nguyện. 

3. Ke sau đó, Đức Phật Dhammarãjãmiini (chính là Đức vua Ba Tư Nặc, 
Pasenadi Kosala) khi thấy bốn điềm rồi chán nản xuất gia, đắc đạo dưới cây 
dừng, tuổi thọ năm muôn năm, bề cao Ngài tám thước. Khi Ngài đi đâu mồi 
bước đều có bông sen bằng bánh xe mọc lên đỡ bàn chân Ngài, khi ngồi thì có 
bông sen bằng bảy thứ ngọc mọc lên làm bảo tọa cho Ngài ngồi. Do nhờ pháp 
ba-la-mật của Đức Phật mà có cây như ý thọ mọc lên rất nhiều để cho bá tánh cần 
dùng có đủ thực phẩm và đồ trang sức. 

Nói về một pháp ba-la-mật: có một kiếp Ngài sanh làm người nghèo khổ lắm, tên 
là Suddhã Mãnava, ở mướn coi giữ ao sen cho người. Họ cho phép mồi bữa chỉ 
được hái hai bông sen đổi gạo mà chỉ độ thôi. Một hôm đang đem hai bông sen 
đi bán gặp Đức Phật Konãgamana, Đức Phật thấy bèn chúm chím cười. Y liền 
bạch Phật tại sao Ngài cười. Phật Đáp: Người là em ta, vì ta đã thành Chánh 
giác, còn người sẽ thành Chánh giác trong ngày vị lai vậy. Nghe xong hết sức 



30 


vui mừng, tính nhịn đói bữa đó để đem hai bông sen dâng cho Phật và nguyện 
cho thành Chánh giác như Ngài. Đức Phật thọ lấy bông sen và trải ra ngồi lên 
trên. Thấy nắng lắm Ngài bèn nguyện cho đừng nắng Đức Phật. Liền khi ấy có 
bốn cây mọc lên và hai khổ vải kết thành một tấm trần che Đức Phật cho khỏi 
nắng. Đức Phật bèn cầu chúc và thọ ký cho. Khi ấy tất cả Chư Thiên và Phạm 
Thiên nghe Đức Phật cầu chúc thì đều đồng nhau hoan hô và cầu chúc theo, tiếng 
nghe rền vang inh ỏi cả trời. Do sự hy sinh nhịn đói ấy nên khi thành Chánh quả 
có cây như ý thọ mọc lên có đủ vật thực cho chúng sanh dùng và bố thí bông sen 
cho Phật, nên sau thành Chánh quả, đi mồi bước đều có bông sen mọc lên đỡ bàn 
chân Ngài. 


4. Ke tiếp, quả địa cầu sau có một vị Phật tổ ra đời tên là Dhammasãmi 
(chính là Ma vương thành Phật vậy) khi còn Bồ tát, thấy bốn điềm rồi chán nản 
nên xuất gia, đắc đạo dưới cây long thọ (sãlã) tuổi thọ mười muôn năm, bề 
cao Ngài bốn mươi thước, hào quang trong mình Phật luôn luôn phóng ra sáng 
ngời như mặt trời mặt trăng, luôn luôn chớp nhoáng tới lui không ngót. Do nhờ 
pháp ba-la-mật, khi Đức Phật đi, đứng nằm ngồi đều có cây lọng bề cao mười sáu 
do tuần che Ngài luôn, và có hầm vàng hầm bạc mọc lên để cho chúng sanh 
cần dùng. 

Nói về một pháp ba-la-mật: khi ấy tiền kiếp Ngài sanh lên tên là Bodhinãma 
làm quan đại thần. Một hôm Đức Phật Ca-Diếp ( Kassapa ) nhập đại định, đức 
vua trong xứ ấy hay bèn cho quan quân canh giữ không cho ai được phép làm 
phước tới Đức Phật khi Ngài xả định, nếu ai phi pháp thì bị xử trảm. Lúc ấy vị 
đại thần Bodhinãma bèn biểu vợ con sửa soạn thực phẩm và một lá y định đem 
dâng cho Đức Phật. Sáng ra ông đem vật thực và lá y, tới trước chùa thấy quân 
lính bao vây dày đặc, thấy ông đem đồ lại thì hỏi ông và ông nói thật rằng đem đồ 
dâng cho Phật, quân lính liền bắt ông đem về cho vua, vua truyền lịnh xử trảm. 
Lúc ấy Đức Phật vừa xả định biết được liền phóng hòa quang ra cho vị ấy thấy 
Ngài ở trước mặt, ông rất mừng và đem vật thực và lá y dâng cho Phật, Đức 
Phật có vồ đầu ông và nói xin cho nhà ngươi vô hại, rồi Ngài thọ thực. Vị quan 
ấy dâng xong nguyện cho thành được một bậc Chánh giác trong thời vị lai. Đức 
Phật thọ ký cho ông vừa xong thì quân lính đem ông ra xử trảm. Lúc chém ông 
thì mặt đất rung rinh làm cho đền đài nhà vua đều sụp đổ. Vua sợ hãi bèn truyền 
lệnh cho đóng mấy cửa thành. Lúc ấy chồ chém Bồ tát liền mọc lên một tòa lâu 
đài bằng bảy thứ ngọc có một ngàn tiên nữ chầu chực và mười sáu hầm vàng bạc 
mọc lên bốn góc thành và cây như ý thọ cũng mọc lên do oai lực phước báu của 
Bồ tát. Còn vị quan ấy thì sống lại như thường, tuổi được năm trăm, có cả vợ 
con và quan quân hầu hạ. Do phước báu liều mạng sống dâng cơm cho Phật, khi 
sanh ra kiếp nào cũng có thứ lúa sali mọc lên hằng hà sa số cho bá tánh gặt, cần 
dùng bao nhiêu cũng không hết. 



31 


Sau khi ấy, có một quả địa cầu có hai vị Phật tổ ra đời. 

5. Vị thứ nhất tên là Nãrada (chính là Rãhula asurin là chúa của bọn Atula 
thành Phật). Khi ấy thấy bốn điềm rồi chán nản bỏ nhà xuất gia, đắc đạo dưới 
cây trầm hương, bề cao Ngài sáu mươi thước. Hào quang phóng ra luôn luôn 
như chớp nhoáng, có thứ hào quang hình như bông sen sáng ngời phóng ra quanh 
quẩn luôn chung quanh Đức Phật. Do phước ba-la-mật của Đức Phật mà mặt 
địa cầu trở thành thực phẩm, có bảy vị ngọt ngon chúng sanh móc lấy mặt đất mà 
dùng như vật thực. 

Nói về một pháp ba-la-mật: có một kiếp Bồ tát sanh ra làm vua tên Sirigutta 
có tám vị bà-la-môn tới nghe về pháp nguyện thành một bà-la-môn cho vua nghe, 
rồi xin Ngài cho ngôi vua, đức Bồ tát cho hết rồi dẫn vợ và hai con đem ở 
trên núi và thọ trì sáu giới theo các đạo sĩ và ẩn tu nơi ấy. Lúc ấy, có một con 
dạ xoa bề cao sáu mươi thước, tới trước mặt Bồ tát xin hai đứa con để về ăn thịt. 
Bồ tát liền cho hai đứa con và nói tôi đã ăn bảy con tượng, mười bốn con ngựa, 
hai mươi con thú rừng mà còn đói lắm xin Ngài tội nghiệp cho hai đứa con để 
ăn thịt. Bồ tát liền cho hai đứa con cho chằng rồi nguyện cho thành một vị 
Phật tổ để độ tận chúng sanh. Lúc ấy mặt địa cầu rung rinh, rúng động, tất cả 
Chư Thiên và Phạm Thiên đều vồ tay hoan nghênh sự toàn thắng của Bồ tát, 
tiếng nghe vang rền cả trời, lại dông mưa sấm chớp gầm thét nghe inh ỏi. Vừa 
lúc con dạ xoa đem hai đứa con ra sau sala Ngài mà ăn tươi nuốt sống, vừa cho 
Bồ tát ngó thấy, nhưng Ngài không buồn giận, lại vui thích với phước báu Ngài 
đã làm. 

(L ời soan giả, chúng ta phần đông đều nói từ bi, tội nghiệp mà chỉ từ bi với 
vợ con mình thôi, còn VỌ’ con người có điều chỉ khô sở, mình chỉ lấy con mắt ngó 
mà cười, chớ không tội nghiệp. Đừng nói chi tới bố thí vợ con cho người, mà 
dầu có ai rủ đi xuất gia tu hành, thì nói tôi vì lòng từ bi, tội nghiệp vợ con bỏ 
đi không đành, nói nghe cho cao thượng, chớ không lẽ nói mình vì quyến luyến 
hoặc vì ái tình mà dứt bỏ đi không được thì sợ thẹn. Còn trái lại các vị Bồ tát 
Ngài không vì từ bi, tội nghiệp vợ con mình, mà lại từ bi thương xót tất cả chúng 
sanh hơn là thương mình và vợ con mình. Vì thây cái khô chúng sanh chịu không 
được rồi không nghĩ tới mình hoặc vợ con mình mới dứt bỏ mà bố thí được). 

6. Kế sau đó Đức Phật Ramsỉ Muni (chính là Sonabrãhma), khi thấy bốn 
điềm rồi chán nản xuất gia, đắc đạo dưới cây sơn, tuổi thọ năm ngàn năm, bề 
cao Ngài ba mươi thước. Hào quang trong mình Phật phóng ra luôn luôn, lúc 
ban ngày thì màu vàng, ban đêm thì màu xanh, sáng ngời như ngọc, nhờ hào quang 
của Đức Phật nên chúng sanh khi ấy màu da đẹp như vàng ròng, không dơ bẩn. 
Nhờ pháp ba-la-mật của Phật mà chúng sanh chỉ lấy hạt bông cải trồng xuống rồi 
mọc lên đủ thứ vật thực phẩm và đồ vật dụng đủ thứ không thiếu món chi. 




32 


Nói về một pháp ba-la-mật của Ngài: có một kiếp Bồ tát sanh làm người lái buôn 
tên Mãgha Mãnava rất thông thạo về nghề buôn bán một lời mười, nhưng bốn 
lần bị tai hại là bị chìm thuyền, nhà cháy, cướp giựt, sau lại bị nhà vua tịch thâu 
gia sản. Bồ tát chán nản, bỏ đi chỉ lấy được một lá y vàng và mười muôn lượng 
vàng đem theo để làm vốn. Gặp một vị tỳ-khưu thượng Thinh văn của Đức Phật 
Kakusandha nhập đại định bảy ngày, Mãgha Mãnava trong sạch đem y và của bố 
thí hiến cho Ngài và nguyện cho thành vị Phật tổ để độ tận chúng sanh. Vị A-la- 
hán cầu chúc xong chồ ấy bèn mọc lên một cây như ý thọ có một cái đền bằng 
ngọc cho ông ở nơi ấy. 


Ke quả địa cầu sau đó có hai vị Phật tổ ra đời. 

7. Vị thứ nhất tên Devadepa (chính là Subha Brahma) khi thấy bốn điềm bèn 
chán nản xuất gia, đắc đạo dưới cây cầy, tuổi thọ tám muôn năm, bề cao Ngài 
bốn mươi thước, hào quang trong mình Phật túa ra luôn luôn màu vàng rực rỡ do 
nhờ phước ba-la-mật của Phật mà bụi trần trên mặt đất biến thành gạo sali và 
cây như ý thọ mọc lên có đủ thực phẩm cho chúng sanh dùng. 

Nói về một pháp ba-la-mật: có một kiếp Bồ tát sanh làm tượng (voi chúa) tên 
là Chadanta có sáu ngà, gặp xác một vị A-la-hán nhập Niết-bàn gần chồ ở, bèn 
nguyện cưa trên hư không rớt xuống rồi cưa ngà làm chồ để thiêu xác vị A-la-hán 
ấy và làm phước trong bảy ngày rồi nguyện cho thành Phật tổ, sau khi mãn 
kiếp ấy liền sanh về cung trời Đâu Suất. 

8. Kế sau đó Đức Phật Narasi Muni (chính là Totĩ Brahma thành đạo), khi thấy 
bốn điềm rồi chán nản xuất gia, thành đạo dưới cây cẩm lai, tuổi thọ tám mươi 
năm, bề cao Ngài ba mươi thước, hào quang trong kim thân Phật túa ra luôn ban 
ngày ánh sáng như ngọc mani trắng, ban đêm thì màu vàng rực rỡ. Do phước ba- 
la-mật của Ngài, có lũa sali và cây như ý thọ mọc lên để cho bá tánh cần dùng, 
người ta lúc ấy do hào quang của Phật mà màu da như vàng ròng. Khi Đức Phật 
ngự nơi nào đều có cây lọng bằng bảy thứ ngọc báu cao ba do tuần luôn luôn ở 
trên hư không, che Đức Phật. 

Nói về một pháp ba-la-mật: có một kiếp Bồ tát sanh làm Nanda Mãnava, gặp Đức 
Phật Độc giác bèn phát tâm trong sạch đem y ca-sa đáng giá một trăm ngàn 
đồng, dâng cho Ngài và nguyện cho thành một bậc Chánh giác để độ tận chúng 
sanh. 

Sau khi Đức Phật Narasi Muni nhập diệt rồi có một thời không gian là một a- 
tăng-kỳ đại kiếp không có Đức Phật nào ra đòi. 


Ke sau đó có hai vị Phật tổ ra đời 



33 


9. Vị thứ nhất tên là Tissa (chính là voi Nãlãgiri thành đạo), khi thấy bốn 
điềm rồi chán nản xuất gia, đắc đạo dưới cây da, tuổi thọ tám muôn năm, bề 
cao Ngài bốn mươi thước. 

Hào quang trong mình Phật phóng ra đủ thứ, có thứ sáng rực như lửa cả ngày 
và đêm, có thứ trắng xóa nhìn giống như chiếc thuyền, có thứ như cây lọng, có 
thứ như cây phướn, có thứ túa ra theo một ngàn lông mày của Ngài, luôn luôn 
quay cuộn theo Ngài. Do phước ba-la-mật của Ngài có nhiều cây như ý thọ 
mọc lên có đủ thực phẩm và đồ trang sức cho chúng sanh dùng theo ý muốn. 

Nói về một pháp ba-la-mật: có một kiếp Ngài sanh làm vua tên Dhamma Sena 
một hôm đi dạo vườn hoa với hai con và vợ, có hai con dạ xoa tới xin đứa con, 
khi về gần tới thành có một ông già lụm cụm tới xin hoàng hậu, đức vua cho 
luôn, ông than mình nghèo khổ không có chi nuôi bà, vua bèn cho cả ngôi báu 
cho ông già ấy. Khi tôn vương xong, đức Bồ tát bèn xuất gia theo đạo sĩ, đắc các 
pháp thần thông. 

Một hôm nghe tin Phật Konãgamana ra đời bèn bay tới đảnh lễ nghe Pháp. Khi 
Đức Phật thuyết được một câu kệ thì ông xin Phật nghỉ, để ông bố thí đến Pháp 
bảo, bèn lấy móng tay, nguyện cho bén như gươm rồi cắt đầu bố thí pháp và 
nguyện cho thành một vị Phật tổ để độ chúng sanh thoát khỏi khổ, lúc ấy toàn 
thể địa cầu đều rúng động lạ lùng ghê gớm. 

10. Ke sau đó, có một vị Phật tổ ra đòi tên là Sumaiigana (là voi tượng 
Pãlilãya thành đạo) khi thấy bốn điềm rồi chán nản xuất gia dưới cây mù u, tuổi 
thọ mười muôn năm, bề cao Đức Phật ba mươi thước, hào quang Đức Phật 
phóng ra luôn luôn quanh quẩn theo Ngài, ban đêm thì màu trắng ngời như bạc, 
ban ngày thì màu sáng ánh như vàng ròng. Do phước ba-la-mật của Ngài có 
nhiều cây như ý thọ mọc lên, có đủ thực phẩm và đồ trang sức cho chúng sanh 
dùng không thiếu món chi, người ta lúc ấy sung sướng vô cùng, như cảnh trời 
vui mừng hát múa theo những tiếng nhạc du dương khi gió cuốn đưa chạm vào lá 
những cây như ý thọ ấy. 

Nói về một pháp ba-la-mật: khi Ngài còn làm Bồ tát, có một kiếp sanh làm 
Chuyển luân vương, Bồ tát có bảy báu giàu sang trong bốn biển. Một hôm vua sai 
vị bá hộ bảo đi tìm vàng ngọc, ông đi tới một nước kia, khi hay tin Đức Phật 
Kakusandha, đã ra đời, ông bèn vẽ hình Phật và về tâu cho vua nghe tự sự, vua 
hết sức vui mừng đến chết giấc ba lần. Khi tỉnh lại Ngài bèn nhường ngôi cho 
vị bá hộ ấy vì có công cho Ngài hay tin Đức Phật ra đòi, rồi Ngài đi chân không 
tới một cây đại thọ ngồi nghỉ, rồi thành tâm đảnh lễ Đức Phật từ phương xa và 
nguyện tám món đồ xuất gia bay tới cho ông. Đức Phật biết được tâm ông bèn 
sai tám món phụ tùng bay đi tới chỗ vua nghỉ, vua rất vui mừng và thọ lãnh xuất 
gia tại chồ ấy. Đoạn ông lấy mão ngọc thảy lên không trung và sai đi bạch Phật 
rằng: ông đã xuất gia và đi đến đảnh lễ Phật. Mão ấy bay đến nơi Phật ngự và 



34 


bạch y như lời vua sai, rồi đức vua lần vào xóm đi khất thực xin ăn, độ thực xong, 
tham thiền và đắc thiền, rồi bay tới nơi Phật ngự. Khi tới chùa gặp Phật, hết sức 
vui mừng đến chết giấc ba lần. Khi tỉnh lại xin Đức Phật thuyết pháp cho nghe 
được một câu kệ, bèn xin Đức Phật ngưng thuyết để cho ông bố thí Pháp bảo, vì 
Pháp bảo quý giá, vô giá, rồi ông lấy móng tay nguyện cho bén như gươm rồi 
cắt đầu mình để lên hai bàn tay mà bố thí Pháp cho Đức Phật và nguyện xin cho 
đắc thành chánh quả để độ tận chúng sanh, Đức Phật thọ ký cho. 


Đức Phật Thích Ca bèn giảng giải thêm cho Xá-Lợi-Phất rằng: 

- Này Xá-Lợi-Phất, nếu ai chưa đắc đạo quả trong giáo pháp của Như Lai 
thì nguyện cho đắc đạo quả trong thời kỳ của mười vị Phật tổ sau này sẽ được y 
như nguyện không sai vậy. 

(Theo Chú giải, như ai tạo được phước lành là bố thí, trì giới, thì nên nguyện như 
vầy: Idam vata me punũarn ãsavakkhayavaham hotu - do sự phước báu mà tôi đã 
làm đây xin kết được duyên để diệt tận các pháp trầm luân trong ngày vị lai. Khi đã 
nguyện như thế thì thế nào cũng gặp được một Đức Phật trong ngày vị lai chẳng sai 
vạy.) 

- Này Xá-Lợi-Phất, chư Bồ tát đã được thọ ký mười vị còn năm trăm vị 
nữa do pháp ba-la-mật chưa tròn đủ nên chưa có Đức Phật nào thọ ký cho. 

Tất cả chư Phật đều: có 10 tuệ lực như nhau, có 32 tướng lạ như nhau, 
có 3 ân đức như nhau, có 8 cái minh hay giác như nhau, có 15 cái hạnh như 
nhau. 

Mười tuệ lực ấy: thãnãthãna nãna: tuệ biết rõ cái nhân để đưa chúng sanh đến 
chồ vui hoặc khổ đúng theo sự thật; vipãka jãnana nãna: tuệ biết rõ cái quả của 
chúng sanh trong quá khứ, vị lai và hiện tại đều do nghiệp lành hoặc dữ mà trả 
quả; sabbattha gãminĩ patipadã nãna: tuệ biết rõ tất cả các pháp hành vi thế nào để 
đưa chúng sanh đến chồ vui hoặc khổ trong tam giới; nãnãdhãtu jãnana nãna: tuệ 
biết rõ tất cả nguyên chất khác nhau là: chất đất, nước, gió, lửa, hư không và chất 
thức v.v....; nãnãdhimutti nãụa: tuệ biết rõ tất cả chúng sanh có căn cơ thấp hèn 
hay cao thượng; paropariya nãna: tuệ biết rõ tất cả chúng sanh đều có tư cách và 
trình độ khác nhau; jhãna vimokkha sampatti nãna: tuệ biết rõ tất cả sự trong 
sạch hay dơ bẩn các sắc thiền và sự giải thoát; pubbenivãsãnussati nãna: tuệ biết 
rõ tất cả những tiền kiếp của mình và của chúng sanh tới vô lượng vô biên kiếp, 
khi sanh ra dòng giống thế nào, tên họ chi, hình dáng ra sao, vui khổ thế nào 
đều biết rõ không sai v.v...; cutũpapãtan nãna: có tuệ nhãn biết rõ tất cả sự sanh 
tử luân hồi của chúng sanh đều do theo duyên nguyện lành dữ cấu tạo; 
ãsavakkhaya nãna: tuệ biết rõ tất các các pháp trầm luân (là pháp làm cho chúng 



35 


sanh chìm đắm mãi mãi không thoát khỏi khổ) và diệt tận các pháp ấy, không cho 
phát sanh lên nữa; 

Ba mươi hai tướng là: supatitthita pãdã: hai lòng bàn chân bằng phang, phần 
đông lòng bàn chân đều hủng (trủng vô) người lòng bàn chân ít hửng là người 
ít phiền não; hetthã panassa pãdatalesu cakkãni: hai lòng bàn chân đều có hai 
bánh xe có một ngàn cây căm; ayatapanhi: gót chân thật dài bằng ba lần của người 
bậc trung; dĩghaốguli: ngón tay và ngón chân thật dài và nhọn lần như dùi trống; 
mudutaluna hatthapãdo: bàn tay và bàn chân thật mềm mại; jãla hatthapãdo: hai 
bàn tay và bàn chân có chỉ lẫn lộn như lưới giăng thật đẹp; ussaốkhapãdo: cổ chân 
nổi lên rõ rệt trên lưng bàn chân; enijaốgho: ống quyển dài và tròn như ống chân 
con nai; thitakova anomamanto: hai cánh tay thật dài, Ngài đứng không cúi 
xuống nhưng hai bày tay rờ tới đầu gối; kosohita vatthaguyho: ngọc hành (dương 
vật) ẩn vào trong bọc da (như dương vật con bò); suvanna vanno: màu da Ngài 
sáng như vàng ròng (kim thân); sukhumacchavi: da thịt mịn, bụi rớt không dính 
được; ekekaloma: mồi lồ chân lông chỉ mọc 1 sợi lông đều nhau mồi lồ; uddhagga 
lomo: tất cả sợi lông đều dựng đầu trở lên toàn màu xanh như bông biếc (người 
thường thì sợi lông đều thòng xuống); brahmujugatto: thân hình ngay thẳng 
giống như mình trời Phạm Thiên (đều đặn và ngay thẳng); suttussado: có bảy 
chồ thịt đều bằng phang là: thịt cần cổ, thịt hai lưng bàn tay, hai lưng bàn chân, 
và hai chả vai đều bằng thẳng đầy đủ (chớ không hửng); sĩhapubbaddhakãyo: 
có thân hình phía trước giống như thân hình sư tử hau; citantaramso: thịt giữa 
khoảng hai chả vai đều bằng phang; nigrodha parimandalo: thân hình Ngài giống 
như cây da (là sải tay dài bao nhiêu là thân hình cũng cao in như vậy); 
samavattakkhanho: cần cổ đều và tròn trịa; rasagga saggĩ: có 700 sợi gân thật 
nhỏ châu đầu lại cuống lưỡi ở cần cổ để lãnh lấy vị trần khi để vô lưỡi liền đem 
khắp châu thân; sĩhahanu: có cằm tròn như cằm sư tử hoặc giống như trăng bữa 
12; cattãlĩsadanto: có 40 cái răng (hàm trên 20, hàm dưới 20); samadanto: những 
cái răng ấy đều đặn và bằng nhau; aviraỊadanto: những răng ấy đều khít nhau cả; 
susukkadãtho: 4 cái răng nhọn trắng và sạch; pahũtajivho: có lưỡi mềm thật dài 
và lớn, có thể le ra che đậy cả mặt, hay là xỏ vào lồ mũi hoặc lồ tai; brahmassaro: 
tiếng nói trong trẻo êm dịu như tiếng Đại Phạm Thiên hay là chim Kãravĩka; 
gopakhumo: những lông nheo giống lông bò con; abhinĩla netto hoti: tròng con 
mắt xanh đậm như mắt bò con; unnã bhamukantare jãtã: những lông mày màu 
trắng, nghi thức mềm mại như bông gòn; unhĩsasĩso: cái trán và cái đầu tròn trịa 
và tóc bao phủ đều khoanh lại phía mặt coi như là đội mão. 


Các phép lạ tự nhiên trong lúc Bồ-tát giáng sanh. 

Tất cả chư Bồ tát quá khứ, vị lai, hiện tại, khi giáng sanh vào lòng mẹ trong 
kiếp chót đều tự nhiên có những phép lạ xảy ra. 



36 


Khi Bồ tát từ trên cung trời Đâu Suất giáng sanh vào lòng Phật mẫu thì toàn 
cả quả địa cầu đều rung rinh chuyển động và hào quang sáng ngời chiếu cả mười 
ngàn thế giới ta-bà, làm cho tất cả chúng sanh thấy nhau rõ ràng. 

Có chúng sanh khi vào lòng mẹ, biết ta đương vào lòng mẹ, nhưng khi ở trong 
bụng mẹ và khi lọt lòng mẹ thì không biết mình, có chúng sanh khi vào cũng 
biết, khi ở trong bụng mẹ cũng biết. Còn tất cả chư Bồ tát thì khi vào lòng mẹ, 
khi ở trong bụng và khi lọt ra khỏi lòng mẹ đều biết mình cả. Lúc ở trong lòng 
mẹ thì luôn có bốn vị Chư Thiên hộ trì gìn giữ. 

Chúng sanh khi ở trong bụng mẹ thì hai tay nắm lại đỡ cằm, mặt day vào lưng 
mẹ, còn Bồ tát ở trong bụng mẹ thì day mặt ra phía trước, ngồi xếp bằng như vị 
pháp sư. 

Khi Bồ tát giáng sanh vào lòng mẹ rồi thì từ ấy Phật mẫu không muốn người 
đàn ông nào gần gũi, chán nản tình dục và tự nhiên nguyện giữ ngũ giới và thân 
thể hằng được an vui mạnh khỏe. Khi Bồ tát ở trong lòng thì Phật mẫu thấy rõ 
ràng như ở ngoài, chúng sanh ở trong lòng mẹ khoảng 8, 9 tháng hoặc là 9 
tháng 10 ngày, còn chư Bồ tát thì chẵn 10 tháng mới ra khỏi lòng. 

Khi ra khỏi lòng thì cũng như vị pháp sư từ trên pháp tọa ngay hai chân ra rồi đi 
xuống (là khi sổ lòng hai chân ra trước). Đây là sự tự nhiên khi Bồ tát lọt ra 
khỏi lòng chưa rớt tới đất thì có bốn vị Phạm Thiên ở trên cung Suddhãvasa 
xuống đỡ lấy Bồ tát ẵm đem lại trước mặt Phật mẫu mà tâu rằng: Ngài đây là 
con cao thượng quý báu của Ngài đã trổ sanh, rồi mới để xuống đất. Bồ tát đứng 
vững xong rồi đi bảy bước đều có bông sen mọc đỡ lên bàn chân, day mặt về 
hướng bắc, nhìn khắp nơi, chỉ tay thiên, chỉ tay địa và nói: “ Aggohamasmi, 
jetthohamasmi, setthohamasmi lokassa ayamantỉmã me jãtỉ natthỉdãni 
punabbhavoti ” - Trên trời dưới đất chỉ có ta đây là lớn, cao thượng và quý báu, 
kiếp này là kiếp chót của ta vậy. Rồi mới tới mấy cô hầu rửa ráy cho. 

Phần đông phụ nữ khi sanh con, nằm nghi thức hoặc ngồi sanh cũng có, còn Phật 
mẫu thì vẫn đứng hái bông như thường rồi sanh Bồ tát ra, khi sanh ra thì có 
hai giọt nước nóng và mát từ trên hư không chảy xuống cho Phật mẫu và Bồ tát 
tắm rửa. 

Chúng sanh khi sanh ra thì thân thể dơ bẩn, còn Bồ tát thì thân mình sạch sẽ 
như viên ngọc mani mà thợ đã trau dồi rồi để trên tấm lụa đỏ vậy. Khi lọt ra 
khỏi lòng thì toàn quả địa cầu đều rung rinh chuyển động cả núi sông và hào 
quang chiếu sáng khắp nơi, vô lượng vô biên thấu cả trong tam giới. 

Tự nhiên sau khi Phật mẫu sanh được bảy ngày thì thăng hà (từ trần) đặng 
sanh về cõi trời Đâu Suất ( Tusita ) để hưởng sự thanh nhàn hơn trần gian, đây 
là các pháp tự nhiên khi chư Bồ tát giáng sanh đều in nhau hết thảy. 



37 


Ba ân đức của Phật. 

Tất cả chư Phật đều có ân đức vô lượng vô biên không ai có thể nào kể cho 
hết được, nhưng nói tóm lại có 3 ân đức là: parisuddhi guna: có ân đức là hoàn 
toàn trong sạch cả thân, khẩu, ý, dầu trước mặt hay sau lưng người cũng vậy; 
karunã guna: có lòng bi mẫn thương xót tất cả chúng sanh như mẹ thương con 
(Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, còn thường nhơn thì thương yêu tội nghiệp 
vợ hơn là thương xót đến chúng sanh khác); pannã guna: có ân đức là trí tuệ hoàn 
toàn sáng suốt không có vật chi che áng trí tuệ Ngài, thông cả tam giới thấu cả 
bốn loài, biết rõ ái dục phiền não, biết rõ nguyên nhân sanh ra ái dục phiền não, 
biết rõ nơi diệt tận ái dục phiền não, biết rõ phải thực hành thế nào để diệt 
tận ái dục phiền não. 

Ngài có ba ân đức ấy mới có thể hóa độ chúng sanh luôn Chư Thiên và nhân 
loại một cách dễ dàng được. 


(■ vijjãcarana ). 

Tất cả chư Phật đều có 8 minh hay là giác và 15 hạnh (sự hành vi) in nhau. 

Tám minh hay là giác ( vijjã ): vipassanã nãna: minh sát minh là tuệ biết rõ mười 
pháp minh sát; mano mayiddhi: hóa tâm minh là biết biến hóa tâm mình ra nhiều 
người hoặc nhiều người ra một người; iddhividhannãna: thần thông minh là biết 
biến hóa các pháp thần thông; dibbasotannãna: thiên nhĩ minh là có lồ tai nghe 
được những tiếng nói xa hoặc gần của người và Chư Thiên; paropariyan nãụa: 
tha tâm thông là biết rõ tâm của kẻ khác hoặc là tham, sân, si v.v...; pubbe 
nivãsãnusati nãna: túc mạng minh là biết rõ những tiền kiếp mình và tất cả chúng 
sanh; cutopapãtannãna: sanh tử minh là có nhãn thông thấy rõ sự sanh tử luân hồi 
của chúng sanh đều do theo duyên nghiệp mà cấu tạo; ãsavakkhaya nãna: lậu tận 
minh là tuệ biết rõ các pháp trầm luân mà diệt tận. 

Mười lăm hạnh ( carana ): sĩla saựivaro: thu thúc theo giới hạnh; indriya saựivaro: 
thu thúc lục căn cho thanh tịnh là không cho tâm vui hay buồn, khi lục căn tiếp 
xúc với lục trần; bhojane mattannutã: tư cách biết tiết độ trong vật thực (chỉ ăn 
một buổi ngọ thôi); jãgariyãnuyogo: luôn luôn thức tỉnh, ít mê ngủ; saddhã: có 
đức tin chân chánh theo lý nhơn quả và bồ đề giác; sati sampajjaímã: luôn luôn 
có sự ghi nhớ và biết mình; hiri: hổ thẹn tội lỗi; ottappa: ghê sợ tội lồi; bãhusacca: 
sự nghe nhiều học rộng; viriya: sự tinh tấn đúng theo pháp tứ chánh cần; paiĩnã: 
trí tuệ thấy rõ lý tứ diệu đế; pathama jhãna: rành mạch trong sơ thiền; dutiya jhãna: 
rành mạch trong nhị thiền; tatiya jhãna: rành mạch trong tam thiền; cattutha jhãna: 
rành mạch trong tứ thiền. 


Viêtxong tại Tam bảo Tự, Đà Năng, mùa thu 15-10-1954-Phật lịch 2498 




38 


Viết xong quyển Chánh Giác Tông, có người hỏi sao không thấy nói tới Đức Phật 
A Di Đà? Tôi cũng có ý muốn tìm tòi cho thấy nhưng rất tiếc xem qua hết Kinh 
điển Pãli cũng không thấy chồ nào nói tới Đức Phật A-Di-Đà cả. 


— Dứt tác phẩm 6. Chánh giác tông — 



